Gv.ThS NGUYÊN vũ MINH 




(zalo -íacebook) 


Gv. LÊ THỊ PHƯỢNG 


0976681372 



(zalo -íacebook) 


sưu TẦM VÀ BIÊN SOẠN 


PHAN LOẠI DẠNG và 
PHƯƠNG PHÁP GIẢI 



Biên Hòa, Ngày 15 tháng 
TÀI LIỆU LƯU HÀI 




Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

PHẦN 1 : ĐẠI SỐ TỔ HỢP 

_ 1 

VẤN ĐỂ 01: QUY TẮC cộng - QUY TẮC nhân 

1. Quy tắc nhân : Một công việc A được chia thành nhiều giai đoạn (gắn liền nhau) thì số cách chọn 
công việc A là tích các giai đoạn 

2. Quy tắc công : Một công việc A được chia thành nhiều trường hợp thì số cách chọn công việc A 
là tổng các trường hợp (qui tắc cộng ít gặp hơn qui tắc nhân) 

BÀI TẬP 

Bài 1 : Có 3 mặt đổng hổ (tròn, vuông, elip) và 4 loại dây (da, nhựa, kim loại, vải). Hỏi có bao nhiêu 
cách chọn 1 cái đổng hổ 
0 Giải: 


Bài 2 : Bạn A có 5 quần tây và 6 áo sơ mi. Hỏi bạn A có bao nhiêu cách mặc đồng phục đến trường ? 
9 Giải: 


Bài 3 : Từ các chữ số 1, 3, 5, 6, 7,8, 9 có thể lập bao nhiêu : 

a/ SỐ có 4 chữ số 

b/ SỐ có 4 chữ số đôi một khác nhau 

c/ SỐ chẵn gồm 4 chữ sô' đôi một khác nhau 

d/ SỐ lẻ gồm 4 chữ số khác nhau 


9 Giải: 


1 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 



















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Bài 4 : Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 có thể lập bao nhiêu : 

a/ SỐ có 4 chữ số khác nhau 

b/ SỐ chẵn gồm 4 chữ số khác nhau 

c/ SỐ lẻ gồm 5 chữ số khác nhau 

e/ SỐ có 5 chữ số khác nhau và bắt đầu bằng 12 

f/ SỐ có 6 chữ số khác nhau và tận cùng bằng 120 

d/ SỐ có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 

g/ chia hết cho 10 

h/ nằm trong khoảng 200 - 600 


0 Giải: Giáo viên cần file word phục vụ giảng dạy 

vui lòng inbox íacebook / zalo qua sđt 0914.449.230 


2 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 






















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Bài 5 : Một người vào Nhà Hàng Kaiserin, Biên Hòa để ăn trưa thực đon gồm một món ăn chính 
trong 7 món, một loại trái cây tráng miệng từ các loại nho - dưa hâ'u - cam - lê và một loại nước 
uống từ 5 loại nước uống. Hỏi có bao nhiêu cách chọn thực đon cho bữa ăn. 

9 Giải: 


Bài 6 : Từ các chữ số 0,1,5,6,9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và lớn 
hon 5000 ? (ĐS : 72 ) 

9 Giải: 


Bài 9 : có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khấc nhau sao cho 
a/ đó là số lẻ b/ đó là số chẵn 

9 Giải: 


3 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 





















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Bài 10 : Một lớp có 45 học sinh. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn ban điều hành lớp gồm 1 lớp 
trưởng, 1 lớp phó học tập và 1 thủ quỹ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ? 

9 Giải: 


Bài tập mẫu tham khảo 01: Cho tập A = { 0,1, 2, 3, 4, 5, 6}. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn, gồm 3 
chữ số khác nhau đôi một, được lập từ các chữ số của tập 
y Hướng dẫn giải: 

Gọi số cần tìm có dạng: abc; Điều kiện a ^ 0, c là số chẵn 
Trường hợp 1: c - 0 có một cách chọn 
a có 6 cách chọn 
b có 5 cách chọn 

Theo qui tắc nhân có 1.6.5 = 30 số 

Trường hợp 2: c là số chẵn khác 0, c có 3 cách chọn 2, 4, 6 

a có 5 cách chọn ( a ^ 0, a ^ c ) 

b có 5 cách chọn 

Theo qui tắc nhân có: 3.5.5 = 75 số 
Vậy có tất cả 30 + 75 = 105 số 

Bài tập mẫu tham khảo 02 : Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau được lập từ tập hợp các số 
{0;1;3;4;5;7} 

y Hướng dẫn giải: 

Gọi số cần tìm dạng: abc ( c là số chẵn) 

THI: c — 0: có 5.4 = 20 (sô) cho trường hợp 1 

4 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

TH2: c — 4 

Theo quy tắc nhân có 4.4 = 16 (số) cho trường hợp 2 
Vậy có: 20 +16 = 36 (số) thỏa đề 

Chú ý : Khi chia thành nhiều trường hợp thì sau cùng ta cộng các TH lại với nhau 

Bài tập mẫu tham khảo 03 : Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số khác nhau từ 

các chữ số 0;1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9?. 

V Hướng dẫn giải: 

Gọi số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau là: ữbcd 
a,b,c,d g | 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 |, (a ^0 ’,a^b^c^d) 

THI: d^0; í/e{2;4;6;8} 

d có 4 cách chọn 
a có 8 cách chọn, 
b có 7 cách chọn 
c có 6 cách chọn. 

Vậy có: 4.8.76 = 1344 số 
TH2 : d = 0; 
d có 1 cách chọn 
a có 9 cách chọn, 
b có 8 cách chọn 
c có 7 cách chọn. 

Vậy có: 1.9.8.7 = 504 số 
Vậy có 1848 SỐ thỏa YCBT 

Bài tập mẫu tham khảo 04 : Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5 gồm 3 chữ số khác nhau? 

y Hướng dẫn giải: Gọi số đó là n = abc , n chia hết cho 5 có nghĩa là tận cùng là 0 hoặc 5 
THI: c = 0 

Chọn c :1 cách 

5 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 








Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

Chọn a : 9 cách 

Chọn b : 8 cách 
TH2: c = 5 

Chọn c :1 cách 
Chọn a : 8 cách 
Chọn b : 8 cách 

Vậy có 72 + 64 = 136 cách chọn 

Bài tập mẫu tham khảo 05 : Từ các chữ số 0,1,4,5,7,9. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 
chữ số và chữ số hàng đơn vị không bé hơn 4. 
y Hướng dẫn giải: 

Gọi số cần tìm có dạng: abcd (a,b,c,d e A; a + 0) 

Chữ số hàng đơn vị không bé hơn 4 nghĩa là d > 4 

chọn d có 4 cách (từ cắc sô'4, 5, 7, 9) 

chọn a có 5 cách 

chọn b có 6 cách 

chọn c có 6 cách 

Theo qui tắc nhân ta có: 4.5.6.6 = 720 số cần tìm 

Bài tập mẫu tham khảo 06 : Một lớp học có 19 học sinh nam, 11 học sinh nữ (tất cả đều hát rất hay). 
Vậy lớp học đó có bao nhiêu cách chọn 1 đôi song ca (lnam, 1 nữ) để dự thi văn nghệ của trường. 
V Hướng dẫn giải: 

Có hai giai đoạn sau : 

Giai đoạn 1: Chọn 1 sinh nam, có 19 cách chọn. 

Giai đoạn 2: Chọn 1 học sinh nữ, có 11 cách chọn. 

Theo quy tắc nhân có 19.11 = 209 cách chọn một đôi song ca gồm một nam và một nữ. 

Bài tập mẫu tham khảo 07 : Một trường trung học phô thông có 26 học sinh giỏi khối 12, có 43 học 
sinh giỏi khôi 11, có 59 học sinh giỏi khối 10. Vậy nhà trường có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh giỏi 
đủ 3 khối để đi dự trại hè. 

6 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 









Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

V Hướng dẫn giải: 

Có ba giai đoạn sau, để chọn được một đội có 3 người có đầy đủ cả ba khối: 

Giai đoạn 1: Chọn 1 bạn học sinh giỏi khối 12, có 26 cách chọn. 

Giai đoạn 2: Chọn 1 bạn học sinh giỏi khối 11, có 43 cách chọn. 

Giai đoạn 3: Chọn 1 bạn học sinh giỏi khối 10, có 59 cách chọn. 

Theo quy tắc nhân có 26.43.59 = 65962 cách chọn một nhóm ba bạn có đầy đủ 3 khối. 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 01: Từ các chữ số 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ sô? 

A.256 . B.120 . C.24 . D.16 . 

Câu 02 : Cho 6 chữ số 2,3,4,5,6,7 số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số lập thành từ 6 chữ số đó: 

A. 36. B. 18. c. 256. D. 108. 

Câu 03 : Cho các số 1,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số vói các chữ số khác 
nhau: 

A. 12. B. 24. c. 64. D. 256. 

Câu 04 : Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số lập từ các số 0,2,4,6,8 vói điều các chữ số đó không 
lặp lại: 

A. 60. B. 40. c. 48. D. 10. 

Câu 05 : Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đon gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại 
quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và một nước uống trong 3 loại nước uống. Có bao 
nhiêu cách chọn thực đon: 

A. 25. B. 75. c. 100. D. 15. 

Câu 06 : Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số: 

A. 900. B. 901. c. 899. D. 999. 

Câu 07 : Cho các chữ SỐ0,1,2,3,4,5 . Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số 
và các chữ số đó phải khác nhau: 

A.160 . B.156 . C.752 . D.240 

Câu 08 : Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lây từ các số0,1,2 ,3,4,5. 

7 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 


Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

A. 60 . B. 80 . c. 240 . D. 600 . 

Câu 09 : Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số chia hết cho 10 là: 

A.3260. B.3168 . C.9000 . D. 12070 

Câu 10 : Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố A đến thành phố c có 2 
con đường, từ thành phô' B đến thành phố D có 2 con đường, từ thành phố c đến thành phố D có 
3 con đường, không có con đường nào nối từ thành phố c đến thành phố B. Hỏi có bao nhiêu con 
đường đi từ thành phô' A đến thành phố D. 

A. 6 . B. 12 . c. 18 . D. 36 . 

Câu 11: Từ các số 1,3,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số: 

A. 6 . B.8 . C.12 . D. 27 . 

Câu 12 : Cho các số 1,2,4,5,7 có bao nhiêu cách tạo ra một số chẵn gồm 3 chữ số khác nhau từ 5 
chữ số đã cho: 

A.120. B.256 . c. 24 . D.36 . 

Câu 13 : Từ các số 1,2,3 có thêlập được bao nhiêu số tự nhiên khác nhau và mỗi số có các chữ số 
khác nhau: 

A.15 . B. 20 . C.72 . D. 36 

Câu 14 : Một công việc A có 3 phưong án thực hiện. Biết phưong án 1 có 4 cách, phưong án 2 có 

5 cách và phưong án 3 có 6 cách, hỏi có bao nhiêu cách thực hiện công việc A? 

A. 120. B. 36. c. 15. D. 48. 

Câu 15 : Một sản phẩm A được hoàn thiện sau khi thực hiện xong 3 công đoạn thực hiên. Biết công 
đoạn 1 có 4 cách, công đoạn 2 có 5 cách và công đoạn 3 có 6 cách, hỏi có bao nhiêu cách thực 
hiện công việc A? 

A. 120. B. 36. c. 15. D. 48. 

Câu 16 : Một CLB Teens có 8 bạn nam và 6 bạn nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra từ CLB Teens một 
bạn bất kì? 

A. 8. B. 6. c. 14. D. 48. 

Câu 17 : Một CLB Teens có 8 bạn nam và 6 bạn nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra từ CLB Teens một 


8 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 



Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

cặp song ca nam nữ để tham dự Hội thi? 

A. 8. B. 6. c. 14. D. 48. 

Câu 18 : Có 10 chiếc áo và 8 chiếc quần trong tủ bạn Nam. Bạn Nam có bao nhiêu cách chọn ra từ 
tú đó một chiếc áo hoặc một chiêc quẩn bẩt kì? 

A. 8. B. 10. c. 18. D. 80. 

Câu 19 : Có 10 chicc áo và 8 chiếc quần trong tủ bạn Nam. Bạn Nam có bao nhiêu cách chọn ra từ 
tú đó một bộ áo quân đẽ đi dự tiệc? 

A. 8. B. 10. c. 18. D. 80. 

Câu 20 : Trên kệ sách có 6 sách Trắc nghiệm Toán, có 5 sách Trắc nghiệm Sinh và 4 sách Trắc 
nghiệm Sử. Bạn Long có bao nhiêu cách chọn ra từ kệ sách đó một cuốn sách bất kì? 

A. 30. B. 20. c. 15. D. 120. 

Câu 21: Trên kệ sách có 6 sách Trắc nghiệm Toán, có 5 sách Trắc nghiệm Sinh và 4 sách Trắc 
nghiệm Sử. Bạn Hiền có bao nhiêu cách chọn ra từ kệ sách đó hai cuốn gồm Trắc nghiệm Toán và 
Trắc nghiệm Sinh? 

A. 11. B. 30. c. 24. D. 15. 

Câu 22 : Trên kệ sách có 6 sách Trắc nghiệm Toán, có 5 sách Trắc nghiệm Sinh và 4 sách Trắc 


nghiệm Sử. Bạn Hiền có bao nhiêu cách chọn ra từ kệ sách đó hai cuốn khác thể loại? 

A. 120. B. 30. c. 74. D. 15. 


Câu 23 : Có 4 con đường đi từ thành phô" A đến thành phố B và có 5 
con đường đi từ thành phô' B đến thành phô' c (như sơ đồ hình bên). Hỏi 
anh Dinh có bao nhiêu cách để đi từ thành phô' A đến thành phô' c mà 
chỉ đi qua thành phô' B đúng một lẩn. 

A. 9. B. 20. c. 15. D. 24. 


( 1 ) (a) 



Có 4 con đường đi từ thành phô' A đến thành phô' B và có 5 con 
đường đi từ thành phô' B đên thành phô' c (như sơ đồ hình bên). Hỏi chú 
Thông có bao nhiêu cách để đi từ thành phô' A đến thành phô' c rồi về 
lại A sao cho khi đi và về thì chỉ qua B đúng một lần. 

A. 9. B. 20. c. 240. D. 400. 


( 1 ) (a) 



BAI TẠP VÊ NHA 


9 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 









Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

Bài 01: 

a/ Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có hai chữ số khác nhau được lập từ các số 0,1, 2, 3, 4, 5 
ĐS : 13 số. 

b/ Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số ĐS : 900. 

c/ Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau. ĐS : 648. 

Bài 02 : Trên giá sách có 14 quyển gồm 5 sách Toán, 6 sách Văn và 3 quyển Anh. Chọn 2 quyển sách 
khác thể loại, hỏi có bao nhiêu cách. ĐS : 63. 

Bài 03 : Từ tập X = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau. 
ĐS : 1344. 


Bài 04 : Từ các số 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên 5 chữ số khác nhau và phải có mặt 
SỐ 5. ĐS : 1560. 

Bài 05 : Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số phân biệt và phải có mặt số 0 và 1. ĐS : 42000 
Bài 06 : Từ các số 1, 2, 5, 7, 8 lập được bao nhiêu số 3 chữ số khác nhau và < 278. ĐS : 20. 

Bài 07 : Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 5. ĐS : 952. 

Bài 08 : Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ sô' khác nhau. ĐS : 13776. 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM PHÉP ĐÊM 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

A 

D 

B 

C 

B 

A 

B 

D 

C 

B 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

D 

C 

A 

c 

A 

c 

D 

c 

D 

c 

21 

22 

23 

24 







B 

C 

B 

D 








VẤN ĐỂ 02 : HOÁN VỊ 


Định nghĩa: 


9 Kí hiệu: 


p =n! = 1.2.3.4.5. n 


(n\: đọc là n 


@ Qui ước : 1! = 0! = 1 
9 Công thức : n! = (n-l)!.n 
Chú ý: 


10 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 

























Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

+ Hoán vị theo 1 đường thẳng (bàn thẳng) là hoán vị thẳng, có P n =n\ cách 
+ Hoán vị theo 1 đường tròn (bàn tròn) là 1 hóan vị tròn, có P n _J =(n — 1)! cách 

Bài tập mẫu tham khảo 01 : Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 người ngồi vào 1 bàn gồm 4 ghế 
¥ Hướng dẫn giải: 

Sắp xếp 4 người ngồi vào 1 bàn gồm 4 ghê'là một hoán vị của 4 phần tử nên ta có : 

P 4 = 41 = 1.2.3.4= 24 cách chọn 

Bài tập mẫu tham khảo 02 : có 6 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách 
dán tem vào bì 
¥ Hướng dẫn giải: 

Ta giữ CỐ định 6 bì thư . Môi hoán vị của 6 tem thư là một cách dán tem vào bì thư 

Vậy có Pỗ= 6! = 720 cách dán tem vào bì thư 

Bài tập mẫu tham khảo 03 : Nhóm gồm 12 học sinh trong đó có 5 nữ và 7 nam. Hỏi cáo bao nhiêu 
cách xếp 12 học sinh trên thành một hàng dọc sao cho 5 học sinh nữ phải đứng liền nhau. 

¥ Hướng dẫn giải: 

Xem 5 học sinh nữ đứng Hển nhau như một khôi thống nhất X 
+ X vói 7 nam còn lại ta có 8! cách hoán đổi vị trí cho nhau. 

+ ứng với mỗi cách đổi chổ như vậy ta lại có 5! cách đổi chô 5 nữ trong khối thống nhất X với nhau. 

Vậy SỐ cách chọn thỏa YCBT là : 5!. 8! = 4838400 cách 
Bài tập mẫu tham khảo 04 : Có hai dãy ghê', mỗi dãy 5 ghê'. Xếp 5 nam, 5 nữ vào 2 dãy ghê'trên, có 
bao nhiêu cách, nếu : 

a/ Nam và nữ được xếp tùy ý. b/ Nam 1 dãy ghế, nữ 1 dãy ghế. 

¥ Hướng dẫn giải: 

a/ Môi cách xếp 5 nam và 5 nữ vào hai dãy ghê'một cách tùy ý là một hoán vị của 10 người. Vậy có 
101 = 3628800 cách xếp. 

b/ Chọn 1 dãy để xếp nam ngồi vào có 2 cách; xếp 5 nam vào dãy ghế đã chọn có 5! cách ; xếp 5 nữ 
vào dãy ghê'còn lại có 5! cách. Vậy có tất cả là 2.51.5! cách xếp thỏa điều kiện bài toán. 

11 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 












Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

Bài tập mẫu tham khảo 05 : Một trường trung học phô thông X có 4 học sinh giỏi khối 12, có 5 học 
sinh giỏi khối 11, có 6 học sinh giỏi khối 10. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 20 học sinh trên thành 
một hàng ngang để đón đoàn đại biểu, nêu: 
a/ Các học sinh được xếp bất kì. 

b/ Các học sinh trong cùng một khối phải đứng kể nhau, 
y Hướng dẫn giải: 

a/ Mỗi cách sắp xếp 15 học sinh thành một hàng ngang là một hoán vị của 15 phần tử. Vậy có 
15! cách xếp 15 học sinh thành một hàng ngang, 
b/ Ta chia làm các bước sau 
Bước 1: Xếp các khối có 3! cách xếp. 

Bước 2: Xếp các bạn trong khối 12 có 4! cách. 

Bước 3: Xếp các bạn trong khối 11 có 5! cách. 

Bước 4: Xếp các bạn trong khối 10 có 6! cách. 

Theo quy tắc nhân có 3 !.4!.5!.6! = 12441600 cách xếp thỏa yêu cầu bài toán. 

BÀI TẬP 

Bài 1: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn A, B, c, D, E vào một ghế dài sao cho: 

a/ không điều kiện gì thêm b/ bạn c luôn ngồi ở giữa. c/ A và E luôn ngồi hai đấu ghế 

0 Giải: 


Bài 2 : Sau buổi lễ tổng kết năm học 2015-2016 của trường THPT Lê Thị Hẩng Gấm (147 , Pasteur, 
Phường 6, Quận 3, Hổ Chí Minh), một nhóm gồm 8 học sinh của lớp 12C có mòi 4 giáo viên dạy 
bôn môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia mà các em đã chọn để ôn tập và xét kết quả 
vào Cao Đẳng và Đại Học chụp ảnh làm kỉ niệm. Biết rằng 4 giáo viên và 8 em học sinh xếp thành 
một hàng ngang. Có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho 
a/ Giáo viên và học sinh đứng ngâu nhiên trên 1 hàng. 

12 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 












Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

b/ Giáo viên luôn đứng giữa hàng để cân đối. 

0 Giải: 


Bài 3 : Một bàn đại biểu gồm 7 ghế cho các thành viên tham dự Kỳ họp lần 2 Hội đổng cố vấn kinh 
doanh APEC (ABAC) đã khai mạc chiều 3/4/2013 tại Trung tâm hội nghị quốc tế] Marina Bay Sands ỏ 
Singapore đuợc đánh số thứ tự. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 7 nguòi ngồi vào bàn đại biểu trên 
sao cho Amin Subeki, Giám đốc điều hành ABAC luôn ngồi chính giữa ? 

9 Giải: 


Bài 4 : Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 bạn nam và 5 bạn nữ thành: 
a/ một hàng ngang 

b/ một hàng ngang sao cho 4 nam luôn đứng cạnh nhau 
c/ một hàng ngang sao cho 5 nữ luôn đứng cạnh nhau 

d/ một hàng ngang sao cho 5 nữ luôn đứng cạnh nhau và 4 nam luôn đứng cạnh nhau 
9 Giải: 


13 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 


















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Bài 5 : Xếp 6 học sinh A, B, c, D, E, F vào một ghế dài, có bao nhiêu cách sắp xếp nếu: 
a/ 6 học sinh ngồi bất kỳ. b/ A và F luôn ngồi ỏ hai đầu ghê' 

c/ A và F luôn luôn ngồi cạnh nhau. d/ A, B, c luôn luôn ngồi cạnh nhau 

e/ A, B, c, D luôn luôn ngồi cạnh nhau. f/ A và F luôn luôn ngồi cạnh nhau. 

9 Giải: 


Bài 6 : Xếp 5 quyển sách Toán, 3 quyển sách Vật Lý và 4 quyển sách Hóa Học lên 1 kệ. Tính xác 
suất các quyển sách cùng loại đứng cạnh nhau 
9 Giải: 


14 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 





















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


VẤN ĐỂ 03 : TỔ HỢP - CHỈNH HỢP 


1/ Chỉnh hop : cho n phần tử, ta chọn ra k phần tử nào đó ( 1 < k < n ) sau đó sắp xếp có thứ tự ta 
được 1 chỉnh hợp chập k của n phần tử 



VD : có bao nhiêu cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn lây ra từ 6 bóng đèn cho trước 
Giải : ta chọn 4 bóng từ 6 bóng sau đó sắp xếp có thứ tự nên số cách chọn là 1 chỉnh hợp chập 4 của 



6: A 4 = 


Ta cần lưu ý cách chia giai thừa : (n + f )! =(n + \).(n + 2 ).{n + 3) (n + k ) 


n\ 


VD : ị| = 4.5.6.7 
3! 


9! 

^ = 7.8.9 
6 ! 


^ = 8 
7! 


VD : Trường THPT A có 10 em học sinh ưu tú, cần chọn ra 5 em đổ xếp thành một hang ngang chào 
đón các đại biểu đến thăm trường. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 5 em thành một hang ngang thỏa 
yêu cầu ở trên 


2/ Tô hơp : cho n phần tử, ta chọn ra k phần tử nào đó (0 < k < n ) sau đó sắp xếp không cần thứ tự 
ta được 1 tổ hợp chập k của n phần tử 


Kí hiệu : c k n - — — (0 <k<n) 

k\.{n-k)\ 


15 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 




























Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

/-,/v ,t -Ị Ạ? _ /^lO s~yfĩ 1 s~ik /-m—k /^ik , /^ik +1 /^ik +1 ỵ 2 l7 r n T x 

Cong mức DÔ sung : c ” = C' = 1 , C n = C n , C n + C n = C n+1 ( côngthức Pascal) 

VD: Một giỏ bông gồm 4 hổng và 5 lan. Chọn ra 4 bông, hỏi có bao nhiêu cách chọn nêu: 
a/ 4 bông bất kì (không phân biệt thứ tự) 
b/ 4 bông trong đó có 1 hổng và 3 lan 
Giải: 


BÀI TẬP 


Bài 1 : Lóp học có 25 học sinh trong đó có 11 nam. Chọn ra 5 bạn đi trực nhật, hỏi có bao nhiêu cách 

chọn nêu: 


a/ 5 bạn không phân biệt nam nữ 

b/ 3 nam và 2 nữ 

d/ 1 nam và 4 nữ 

e/ có nhiều nhất 2 nữ 

f/ An và Bình không đuợc tham gia 

f/ có ít nhất 1 nam 

9 Giải: 


16 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 




















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

Bài 2 (bài toán hay gặp) : Các đa giác sau đây có bao nhiêu đuờng chéo : 
a/ Ngũ giác lồi b/ Đa giác lồi n cạnh 

0 Giải: 


Bài 3 : Có một hộp đựng 12 bóng đèn, trong đó có 4 bóng bị hỏng. Lây ngâu nhiên 3 bóng đèn 
(không kê thứ tự) ra khỏi hộp. Có bao nhiêu cách lây để có 1 bóng bị hỏng ? (ĐS : 112) 

0 Giải: 


Bài 4 : Trong mặt phẳng có n điểm và không có 3 điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu cách lập một 
tam giác 

9 Giải: 


Bài 5 : Từ 1 tập thể 8 nguòi gồm 5 nam và 3 nữ, hỏi có bao nhiêu cách chọn một tổ công tác gồm 4 
người thoả điều kiện, trong môi truờng hợp sau: 

a/ Không có điều kiện gì thêm. b/ Tổ chỉ gồm 4 nam c/ Tô phải gồm 2 nam và 2 nữ. 

9 Giải: 


17 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 




















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Bài 6 : Có 8 bi xanh ,5 bi đỏ, 3 vàng .Có bao nhiêu cách chọn từ đó 4 viên bi nêu 
a/ Có đúng 2 bi xanh b/ Số bi xanh bằng số bi đỏ 

9 Giải: 


Bài 7 : Một bình đựng 16 viên bi ,7 viên bi trắng ,6 viên bi đen ,3 viên bi đỏ. Lây ngẫu nhiên ba viên 
bi, có bao nhiêu cách lấy sao cho : 

a/ Lây đuợc 3 viên đỏ b/ Lây cả ba viên bi không đỏ 

c/ Lây đuợc 1 bi trắng ,1 bi đen ,1 bi đỏ 
9 Giải: 


Bài 8 : Có 40 quả táo, trong đó có 5 quả bị sâu. Có bao nhiêu cách chọn 5 quả táo mà trong đó có ít 
nhất một quả sâu? 

9 Giải: 


18 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 





















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

Bài 9 (ĐH Thái Nguyên -1997) : Một lớp 40 học sinh trong đó có 25 nam và 15 nữ. Thầy chọn ra 3 
học sinh đi tham gia tố chức lễ khai giảng. Hỏi có bao nhiêu cách : 

a/ Chọn ra 3 học sinh trong lóp b/ Chọn ra 3 học sinh trong đó có 1 nam và 2 nữ 

c/ Chọn ra 3 học sinh trong đó có ít nhất 1 nam d/ Chọn ra 3 học sinh trong đó có ít nhất 1 nữ 
© Giải: 


Bài 10 (ĐH Đà Nang -1997 ) : Một tô gồm 8 nam và 6 nữ. Cần lây 1 nhóm 5 người trong đó có 2 nữ. 
Hỏi có bao nhiêu cách chọn. 

© Giải: 


Bài 11 : Có 9 viên bi xanh, 5 bi đỏ và 4 bi vàng có kích thước đôi một khác nhau. Có bao nhiêu cách 
chọn ra 6 viên bi, trong đó có đúng 2 viên bi đỏ. 

© Giải: 


19 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 




















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Bài 12 (ĐH Dân Lập Đông Đô -1999 ) : Trong một mp cho 9 đường thẳng song song cắt 10 đường 
thẳng song song khác thì có bao nhiêu hình bình hành được tạo nên ? 

9 Giải: 


Bài 13 : Có thể lập bao nhiêu số tự nhiên : 
a/ gồm 4 chữ số đôi một khác nhau 
c/ số chẵn gồm 5 chữ số đôi một khác nhau 
e/ SỐ có 6 chữ số và không bắt đầu bằng 345. 
9 Giải: 


b/ số lẻ gồm 5 chữ số đôi một khác nhau 
d/ số gồm 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 
f/ SỐ có 8 chữ SỐ và bắt đầu bằng 4512. 


Bài 14 : Một đội văn nghệ có 20 người, trong đó có 10 nam và 10 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra năm 
người sao cho 

a/ Có đúng hai nam b/ Có ít nhât hai nam và ít nhât một nữ c/ Có ít nhât 1 nam 

9 Giải: 


20 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 



















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Bài 15 : Có 9 viên bi xanh, 5 bi đỏ, 4 bi vàng có kích thước đôi một khác nhau. Có bao nhiêu cách lây 
ra 6 viên bi trong đó số bi xanh bằng số bi đỏ? 

9 Giải: 


Bài 16 : Có 2 giáo viên toán và 10 giáo viên sử. Hỏi có bao nhiêu cách lặp một ban công tác gồm 8 
người mà trong đó phải có ít nhất 1 giáo viên toán. 

9 Giải: 


Bài 17 : Một lóp có 20 học sinh trong đó có 14 nam. Hỏi có bao nhiêu cách lập một đội gồm 4 học 
sinh trong đó có : 

a/ Số nam và nữ hằng nhau (ĐS : 1365) b/ ít nhất 1 nữ (ĐS : 3844) c/ ít nhất 1 nam 

9 Giải: 


Bài 18 (ĐH Quốc gia TP.HCM - 2000 ) : Từ 5 bông hổng vàng, 3 bông hồng trắng và 4 bông hổng đỏ 
người ta muốn chọn ra 1 bó gồm 7 bông 

a/ Có bao nhiêu cách chọn bó bông nêu chỉ có đúng 1 bông hổng 

21 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 



















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

b/ Có bao nhiêu cách chọn bó bông trong đó có ít nhât 3 bông hổng vàng và ít nhât 3 bông hổng đỏ 
0 Giải: 


Bài 19: Một hộp đựng 8 viên bi xanh và 7 viên bi vàng . 

a/ Có bao nhiêu cách lây ra 6 viên bi bất kỳ 

b/ Có bao nhiêu cách lây ra 6 viên bi có 2 xanh và 4 bi vàng 

c/ Có bao nhiêu cách lây ra 6 viên bi bất kỳ trong đó có ít nhât 1 bi xanh 

0 Giải: 


Bài 20: Một hộp đựng 5 viên bi xanh 6 bi đỏ,4 bi vàng 

a/ Có bao nhiêu cách lây ra 6 viên bi có 2 xanh nhiều nhất 2 vàng và phải có đủ ba màu 
b/ Có bao nhiêu cách lấy ra 9 viên bi có đủ ba màu 
9 Giải: 


22 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 




















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

Bài 21 : Một đội văn nghệ gồm 10 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Cô giáo muốn chọn ra 1 tốp ca 
gồm 5 em, trong đó có ít nhất 2 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn. 

0 Giải: 


Bài 22 : Một toán học sinh gồm 4 trai, 3 gái. Chọn ra 3 em trong đó có ít nhât 1 trai, 1 gái. Hỏi có bao 
nhiêu cách chọn. 

9 Giải: 


Bài 23 : Một lóp có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ GVCN muốn chọn 4 em vào ban trật tự. Hỏi có 
bao nhiêu cách chọn nêu phải có ít nhât 1 nam. 

9 Giải: 


Bài 24 : Có 6 bì thu và 6 con tem thu. Nguòi ta lây ra 3 con tem và 3 bì thư, môi tem thư chỉ dán vào 
một bì thư duy nhất, hỏi có bao nhiêu cách làm như vậy (ĐS : 2400) 

9 Giải: 


Bài 25 : Một đội văn nghệ của nhà Nhà Thiêu nhi tỉnh Bà Rịa - Vrmg Tàu gồm 30 học sinh, trong đó 
có 15 nam - 15 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 6 người đi hát tốp ca giao lưu giữa các nhà văn 


23 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 






















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

hóa sao cho 

a/ Có đúng 2 nữ trong 6 người đó 
b/ Có ít nhất 2 nữ (ĐS : 5413695) 

9 Giải: 


Bài 26 (học sinh tự làm) : Một đội văn nghệ gồm 20 người, trong đó có 10 nam - 10 nữ. Hỏi có bao 
nhiêu cách chọn ra 5 người đi lưu diễn Liên hoan Búp Sen Hổng lần thứ 20 tại Cà Mau năm 2014 
sao cho 

a/ Có đúng 2 nam trong 5 người đó (ĐS : 5400) 
b/ Có ít nhất 2 nam và ít nhât 1 nữ (ĐS : 12900) 

9 Giải: 


Bài tập mẫu tham khảo 01 : Từ 5 bông hổng vàng, 3 bông hổng trắng, 4 bông hổng đỏ (các bông 
hổng xem như đôi một khác nhau). Người ta muốn chọn ra 1 bó hoa hổng gồm 7 bông. Có bao 
nhiêu cách chọn. 

a/ 1 bó hoa trong đó có đúng một bông hổng đỏ. 

b/ 1 bó hoa trong đó có ít nhất 3 bông hổng vàng và ít nhất 3 bông hổng đỏ. 

¥ Hướng dẫn giải: 

a/ Chọn 1 bó hoa gồm 7 bông, trong đó có đúng 1 bông hổng đỏ, 6 bông hổng còn lại chọn trong 8 
bông (gồm vàng và trắng) . Số cách chọn thỏa YCBT là : cj.c g 6 =112 cách. 

24 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 

















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

b/ Ta có các trường hợp sau: 

Trường họp 1: Chọn 3 bông hồng vàng, 3 bông hổng đỏ và 1 bông hổng trắng, có 
C 5 .C 4 .C 3 cách. 

Trường hợp 2: Chọn 4 bông hổng vàng và 3 bông hổng đỏ, có C 5 .C 4 cách. 

Trường hợp 3: Chọn 3 bông hồng vàng và 4 bông hổng đỏ, có C 5 .C 4 cách. 

Theo quy tắc cộng có : C 5 .C 4 .C 3 + C 5 .C 4 + C 5 .C 4 cách chọn thỏa YBCT 

Bài tập mẫu tham khảo 02 : Môt lớp có 20 học sinh trong đó có 14 nam, 6 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách 
lập 1 đội gồm 4 học sinh trong đó có. 
a/ SỐ nam và nữ bằng nhau. b/ ít nhâl 1 nữ. 

y Hướng dẫn giải: 

a/ Buớc 1: Chọn 2 nam trong 14 nam, có c ,4 cách. 

Bước 2: Chọn 2 nữ trong 6 nữ,có Cg cách. 

Vậy số cách chọn nhóm có 2 nam, 2 nữ là Cj 2 4 .C 2 = 1365 cách, 
b/ Cách 1: Ta có các truòng hợp khả hữu 
Trường hợp 1: Chọn 1 nữ, 3 nam có 6 .Cj 3 4 = 2184 cách 
Trường hợp 2: Chọn 2 nữ, 2 nam có C I 4 .C 2 = 1365 cách 
Trường hợp 3: Chọn 3 nữ,l nam có C'l .14 = 280 cách 
Trường họp 4: Chọn 4 nữ thì có Cg = 15 cách 

Vậy số cách chọn cần tìm là: 2184 +1365 + 280 + 15 = 3844 cách. 

Cách 2: Sử dụng phần bù: 

Buóc 1: Chọn 4 bạn bất kỳ trong 20 bạn, có cị {) cách. 

Buóc 2: Chọn 4 bạn đều nam (9 : phủ định lại của câu nói có ít nhất 1 nữ là không có nữ nào hết - chỉ 
toàn nam) có c ,4 cách. 

Suy ra chọn 4 bạn có ít nhất 1 nữ: cị } - c ,4 = 3844 cách chọn 

Bài tập mẫu tham khảo 03 : Từ các chữ số 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 , 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 
5 chữ số khác nhau, không bắt đầu bởi 236 ? 

25 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 






Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

y Hướng dẫn giải: 

PA1: Chọn sô'tự nhiên abcde (a,b,c,d,e khác nhau) có Ag 5 =6720 cách. 

PA2: Chọn số tự nhiên 236 de (2,3,6 ,d,e khác nhau) có A 2 = 20 cách. 

Vậy có - A 2 = 6700 số tự nhiên thỏa yêu cầu đề bài. 

Bài tập mẫu tham khảo 04 : Cho tập hợp E ={0,1, 2,3, 4, 5, 6, 7}. Có thể lập được bao nhiêu số tự 

nhiên chẵn gồm năm chữ số khác nhau của E? 

y Hướng dẫn giải: abcde là số tự nhiên chẵn ^>ee|0 ,2,4,6} 

e = 0 : có Aj cách chọn abcd <tí> có Ẩ 4 số 

Nêu e ^ 0 thì e e {2,4,6} : có 3 cách chọn e . 

có 6 cách chọn a (vì a ^ 0, a ^ e) 

có Aị cách chọn bcd 

Vậy có 3.6.4 2 số trong trường hợp này 

Vậy có A 7 4 + 3.6. Ag 3 =3000 số 

Bài tập mẫu tham khảo 05 : Từ các chữ số 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
bốn chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 2 ? 

V Hướng dẫn giải: 

Gọi số cần tìm là abcd 
THI: d = 0 

SỐ cách chọn cho vị trí d là 1 
Số cách chọn cho vị trí a là 6 
SỐ cách chọn bc là Al = 20 

=>có 120 số 
TH2: d * 0 

SỐ cách chọn cho vị trí d là 3 
Số cách chọn cho vị trí a là 5 


26 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 












Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

SỐ cách chọn bc là A 2 = 20 

=> có 300 số. Vậy có 420 số thỏa yêu cầu bài toán. 

Bài tập mẫu tham khảo 06 : Một nhóm học sinh có 7 em nam và 3 em nữ.Giáo viên chủ nhiệm 
muốn chọn 4 em để trực học đuờng,yêu cầu trong các em đuợc chọn phải có ít nhâ't 2 em nam.Hỏi 
có bao nhiêu cách chọn. 
y Hướng dẫn giải: 

THI: 2 nam-2 nữ 
SỐ cách chọn: C 7 2 C 3 2 
TH2: 3 nam-1 nữ 
Số cách chọn: C 7 C 3 
TH3: 4 nam 
SỐ cách chọn: C 7 4 

Vậy số cách chọn cần tìm là: C 7 C 3 2 + C 7 C 3 + C 7 4 = 203 

Bài tập mẫu tham khảo 07 : Có 11 viên bi trong đó có 7 viên bi đen và 4 viên bi trắng. Chọn ra 
3 viên bi. 

a/ Có bao nhiêu cách lây 3 viên bi tùy ý? 

b/ Có bao nhiêu cách lây 4 viên bi, trong đó có ít nhất 2 bi trắng? 

V Hướng dẫn giải: 

a/ Chọn 3 viên bi tùy ý (không phân biệt thứ tự) trong 11 viên bi có c 2 cách chọn, 
b/ Trường hợp 1: chọn 2 bi trắng và 2 bi đen có: c 2 .c 2 cách. 

Trường hợp 2 : chọn 3bi trắng và lbi đen có: cị.c) cách. 

Trường hợp 2 : chọn 4 bi trắng có 1 cách. 

SỐ cách chọn thỏa YCBT là : C 4 2 .C 7 2 + c\.c\ + 1 

Bài tập mẫu tham khảo 08 : Tập hợp E = {l, 2,5,7,8} . Có bao nhiêu cách lập ra một số có 3 chữ số 
khác nhau lây từ E sao cho : 

a/ SỐ tạo thành là số chẵn ? b/ Số tạo thành là một số không có chữ số 5 ? 

27 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 








Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

c/ SỐ tạo thành là một số nhỏ hơn 278 ? 

¥ Hướng dẫn giải: 

a/ Gọi X = abc là số cần tìm. Ta có : 

* c có 2 cách chọn; 

* ab có A 4 cách chọn. 

Vậy có tất cả là 2 .Aị số thỏa yêu cầu bài toán. 

b/ Mỗi SỐ thỏa yêu cầu bài toán là một chỉnh hợp chập ba của các số sau : 1;2;7;8 nên số các số lập 
đuợc là A 4 số. 

c/ Gọi X = abc là số cần tìm. Ta có : 

* a = 1 : bc có A 4 2 cách chọn => lập đuợc A 2 số. 

* a = 2 : nêu b = 7 thì c có 2 cách chọn => lập đuợc 2 số; 

nêu b <7 thì b có hai cách chọn và c có 3 cách chọn => lập đuợc 2.3 số. 

Vậy ta lập được A 2 + 2 + 2.3 = 20 số thỏa yêu cầu bài toán. 

Bài tập mẫu tham khảo 09 : Lớp 11B có 30 học sinh, trong đó có 14nam và 16 nữ. Hỏi có bao nhiêu 
cách chọn 4 bạn để dự hội trại truyền thống sao cho 4 bạn đuợc chọn có cả nam và nữ? 

¥ Hướng dẫn giải: 

THI: Chọn 1 nữ và 3 nam có Cj 6 .C 14 cách 

TH2: Chọn 2 nữ và 2 nam có C 2 6 .C 14 cách 

TH3: Chọn 3 nữ và 1 nam có Cị r CỊ 4 cách 

Vậy có Cj 6 .C 14 + c 2 ,C I4 + cf b .c ' í4 = 24 584 cách thỏa ycbt. 

BÀI TẬP VN 

Bài 01 : Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn ra 5 học 
sinh lập thành một đoàn đại biểu tham gia tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016. Hỏi có 
bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh 

a/ trong đó có không quá 3 nữ b/ có 3 nam và 2 nữ 

c/ có ít nhất 1 nam 

28 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 








Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

d/ trong đó anh A và chị B không thể cùng tham gia vào đoàn đại biểu (ĐS : - c 3 g ) 

e/ trong đó anh X và chị Y có thể cùng tham gia hoặc cùng không tham gia (ĐS : C 3 g + c 3 g ) 

Bài 02 : Một tổ gồm 7 học sinh nữ và 5 học sinh nam, cần chọn ra 6 em trong số đó để đi dự buổi 
tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS của truòng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn mà số học sinh nữ 
phải nhỏ hon 4 (ĐS : 462) 

Bài 03 : Cho tập hợp gồm 10 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng khác nhau mà các đầu 
mút thuộc vào tập hợp các điểm đã cho. (ĐS : 45) 

Bài 04 : Có 5 nhà toán học nam, 3 nhà toán học nữ và 4 nhà vật lý nam. Cần lập một đoàn công tác 
gồm 3 người cần có cả nam lẫn nữ, cần có cả nhà vật lý và toán học. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 
(HD: chia 3 TH-ĐS : 90) 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHÉP ĐEM - HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - Tố HỢP 

Câu 01: Mười hai đường thẳng có nhiều nhâ't bao nhiêu giao điểm ? 

A. 12. B. 66. c. 132. D. 144. 

Câu 02 : Từ một nhóm 5 người, chọn ra các nhóm ít nhât 2 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn: 

A. 25. B. 26. c. 31. D. 32. 

Câu 03 : Một tô gồm 12 học sinh trong đó có bạn An. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 em đi trực 
trong đó phải có An: 

A. 990. B. 495. c. 220 . D. 165. 

Câu 04 : Tên 15 học sinh được ghi vào 15 tờ giấy để vào trong hộp. Chọn tên 4 học sinh để cho đi 
du lịch. Hỏi có bao nhiêu cách chọn các học sinh: 

A. 4!. B. 15!. c. 1365. D. 32760. 

Câu 05 : Một hội đổng gồm 2 giáo viên và 3 học sinh được chọn từ một nhóm 5 giáo viên và 6 học 
sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn? 

A. 200. B. 150. c. 160. D. 180. 

Câu 06 : SỐ tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là: 

A. c 7 3 . B. Ấ 7 3 . cỊỊ. D. 7 . 

7 7 3! 

Câu 07: Nếu tất cả các đường chéo của đa giác đều 12 cạnh được vẽ thì số đường chéo là: 

29 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 


Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

A.121 . B.66 . C.132. D.54. 

Câu 08 : Từ các số 0, 1, 2, 7, 8, 9 tạo được bao nhiêu số lẻ có 5 chữ sô' khác nhau? 

A. 188. B. 360. c. 312. D. 600. 

Câu 09 : Trong tủ sách có tất cả 10 cuốn sách. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho quyển thứ nhất 
ỏ kề quyển thứ hai: 

A. 10!. B. 725760. c. 9!. D. 9!-2!. 

Câu 10 : Từ các sô' tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu sô' tự nhiên có 4 chữ số khác nhau? 
A.4 4 B. 24 c. 1 D. 42 

Câu 11: Từ các sô' tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu sô' chẵn gồm 3 chữ sô' khác nhau? 

A. 12 B. 6 c. 4 D. 24 


Câu 12 : Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu sô' tự nhiên gồm 5 chữ sô' đôi 
một khác nhau? 

A. 21 B. 120 c. 2520 D.78125 

Câu 13 : Cho B = {1, 2, 3, 4, 5, 6 }. Từ tập B có thể lập được bao nhiêu sô' chẵn có 6 chữ sô' đôi một 
khác nhau lấy từ tập B? 

A. 720 B. 46656 c. 2160 D. 360 

Câu 14 : Cho 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu sô' tự nhiên có 5 chữ sô? 

A. 120 B. 1 c. 3125 D. 600 

Câu 15 : Cho A = {1, 2, 3, 4, 5, 6 }. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu sô' chẵn có 5 chữ sô? 

A.3888 B.360 c. 15 D. 120 

Câu 16 : Cho A = {1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7). Từ tập A có thể lập được bao nhiêu sô' chẵn có 5 chữ sô' đôi một 
khác nhau? 

A .120 B. 7203 c. 1080 D. 45 

Câu 17 : Cho A = {1, 2, 3, 4, 5}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số đôi một khác 

nhau? 

A. 20 B. 10 c. 12 D.15 


Câu 18 : Cho A={0,1, 2, 3, 4, 5, 6 Ị. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu sô' tự nhiên có 5 chữ sô'đôi 
một khác nhau? 


30 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 


Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

A. 2160 B. 2520 c. 21 D. 5040 

Câu 19 : Cho A={0,1, 2, 3, 4, 5, 6Ị. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu sô'lẻ có 5 chữ số đôi một khác 
nhau? 

A.2520 B. 900 c. 1080 D. 21 

Câu 20 : Cho A={0,1, 2, 3, 4, 5, 6Ị. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số đôi một 
khác nhau? 

A. 1440 B. 2520 c. 1260 D. 3360 

Câu 21: Cho A={1, 2, 3, 4, 5}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một 
khác nhau chia hết cho 5? 

A. 60 B. 10 c. 12 D. 20 

Câu 22 : Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ị. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số đôi một khác 

nhau? 

A. 120 B.210 c. 35 D. 60 

Câu 23 : Từ các số 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ sô'? 

A. 210 B. 105 C.168 D.84 

Câu 24 : Cho A={0,1, 2, 3, 4, 5}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số chia hết 

cho 5? 

A. 60 B. 36 c. 120 D. 20 

Câu 25 : Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau? 

A. 9 4 B.9.8.7.6 C. 9.9.8.7 D. 10.9.8.7 

Câu 26 : Từ thành phố A đến thành phô' B có 3 con đường để đi, từ thành phô' B đến thành phố c có 
4 con đường để đi, không có con đường nào đi thẳng từ A đến c. Hỏi có bao nhiêu cách để đi từ A 
đến c, phải qua B ? 

A. 7 B. 12 c. 16 D. KQkhác. 

Câu 27 : Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Chọn 3 học sinh tham gia vệ sinh công 
cộng toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh trong lóp? 

A. 9880 B. 59280 c. 2300 D. 455 

Câu 28 : Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Chọn 3 học sinh tham gia vệ sinh công 

31 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 


Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

cộng toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh trong đó có 1 học sinh nam và 2 học sinh 

nữ? 

A. 5250 B.4500 c. 2625 D. 1500 

Câu 29 : Một lóp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Chọn 3 học sinh tham gia vệ sinh công 
cộng toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh trog đó có ít nhât 1 học sinh nam? 

A.2625 B. 9425 c. 4500 D. 2300 

Câu 30 : Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Chọn 3 học sinh tham gia vệ sinh công 
cộng toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh trog đó có nhiều nhât 1 học sinh nam? 

A.2625 B.455 C.2300 D.3080 

Câu 31: Ban châp hành liên chi đoàn khối 11 có 3 nam, 2 nữ. Cần thành lập một ban kiểm tra gồm 3 

người trong đó có ít nhâ't 1 nữ. Số cách thành lập ban kiểm tra là: 

A. 6 B. 8 c. 9 D. 10 

Câu 32 : Một nhóm học sinh có 4 nam và 3 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 3 bạn trong đó có đúng một 

bạn là nữ? 

A. 8 B. 18 c. 28 D. 38 

Câu 33 : Một nhóm học sinh có 6 bạn nam và 5 bạn nữ có bao nhiêu cách chọn ra 5 bạn trong đó có 3 

bạn nam và 2 bạn nữ? 

A. 462 B. 2400 c. 200 D. 20 

Câu 34 : Một nhóm học sinh có 6 bạn nam và 5 bạn nữ có bao nhiêu cách chọn ra 5 bạn trong đó có 

cả nam và nữ? 

A. 455 B.7 c. 462 D. 456 

Câu 35 : Một hộp đựng 5 viên bi màu xanh, 7 viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách lây ra 6 viên bi 
bất kỳ? 

A. 665280 B. 924 C.7 D. 942 

Câu 36 : Một hộp đựng 5 viên bi màu xanh, 7 viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách lây ra 6 viên bi 
trong đó có 2 viên bi màu xanh, 4 viên bi màu vàng? 

A. 350 B.16800 c. 924 D. 665280 

Câu 37 : Một hộp đựng 5 viên bi màu xanh, 7 viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách lây ra 6 viên bi 

32 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 


Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

sao cho có ít nhâ't 1 viên bi màu xanh? 

A. 16800 B. 924 c. 917 D. 665280 

Câu 38 : Một hộp đựng 8 viên bi màu xanh, 5 viên bi đỏ, 3 viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách 
chọn từ hộp đó ra 4 viên bi trong đó có đúng 2 viên bi xanh? 

A. 784 B.1820 c. 70 D. 42 

Câu 39 : Một hộp đựng 8 viên bi màu xanh, 5 viên bi đỏ, 3 viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách 
chọn từ hộp đó ra 4 viên bi sao cho số bi xanh bằng số bi đỏ? 

A. 280 B.400 CAO D.1160 

Câu 40 : Một hộp dựng 10 viên bi xanh và 5 viên bi vàng. Có bao nhiêu cách lây ra 5 viên bi trong 
đó có 3 viên bi màu xanh? 


A.3003 B.252 C.1200 D.14400 

Câu 41: Một hộp dựng 10 viên bi xanh và 5 viên bi vàng. Có bao nhiêu cách lây ngẫu nhiên 4 viên 
bi trong đó có ít nhât 2 viên bi màu xanh? 

A. 1050 B.1260 C.105 D.1200 

Câu 42 : Một hộp dựng 10 viên bi xanh và 5 viên bi vàng. Có bao nhiêu cách lây 4 viên bi bất kỳ? 
A.1365 B.32760 c. 210 D. 1200 

Câu 43 : Có 4 nam và 4 nữ xếp thành một hàng. Số cách sắp xếp để nam nữ đứng xen kẽ là: 

A. 40320 B. 96 c. 1152 D. 256 

Câu 44 : Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 người vào một băng ghế có 7 chỗ ? 

A. 2520 B. KQ khác c. 35 

Câu 45 : Có 4 con đường đi từ thành phố A đến thành phô' B 
và có 5 con đường đi từ thành phô' B đến thành phô' c (như sơ 
đồ hình hên). Hỏi ông Phưong có bao nhiêu cách để đi từ thành 
phố A đến thành phố c rồi về lại A mà không có con đường 
nào được đi quá một lần và khi đi và về thì chỉ qua B đúng một 
lần. 


D. 21. 

( 1 ) (a) 



A. 9. B. 20. 

c. 240. D. 400. 

33 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 





Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

Câu 46 : Từ 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 5 có thể thành lập được bao nhiêu số, mỗi số gồm bốn chữ số khác 

nhau và không chia hết cho 5 ? 

A. 96. B. 120. 

c. 54. D. 72. 

Câu 47: Từ 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể thành lập được bao nhiêu số, mỗi số gồm bốn chữ số 
khác nhau và chia hết cho 10? 

A. 360. B. 15. 

c. 10 . D. 60. 

Câu 48 : Có bao nhiêu số chẵn gồm bốn chữ số khác nhau mà trong đó chữ số đầu tiên là chữ số lẻ? 
A. 1400. B. 4536. 

c. 5040. D. 2520. 

Câu 49 : Có bao nhiêu số chẵn gồm năm chữ số khác nhau mà các chữ số của nó đều nhỏ hon 6? 

A. 27216. 

B. 600. 

c. 720. 

D. 120. 

Câu 50 : Cho E = |5;6;7;8;9|. Hỏi có thể thành lập từ E bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau sao cho 

mỗi SỐ chia hết cho 3. 

A. 60. B. 18. 

c. 12. D. 24. 

Câu 51: Có bao nhiêu số gồm năm chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là một số lẻ? 

A. 45000. B. 50000. 

c. 4999. D. 625. 

Câu 52 : Cho E = |0; 1; 2; 3; 4; 5ị. Hỏi có thể thành lập từ E bao nhiêu số tự nhiên khác nhau và 
nhỏ hon 10000? 

A. 360. B. 1296. 

c. 625. D. 120. 

34 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 


Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

Câu 53 : Cho tập X = Ịo, 1, 2, 4, 5, 9 Ị. Hỏi từ tập X có thể lập được bao nhiêu số chẳn và có 3 chữ 

số đôi một khác nhau? 

A. 60. B. 48. 

c. 52. D. 75. 

Câu 54 : Cho E = |0; 1; 2; 3; 4; 5; óỊ . Hỏi có thể thành lập từ E bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau sao 

cho môi SỐ chia hết cho 5. 

A. 65. B. 84. 

c. 72. D. 64. 

Câu 55 : Cho tập X = Ịo, 1, 2, 4, 5, 9Ị. Hỏi từ tập X có thể lập được bao nhiêu số lẻ và có 3 chữ số 

đôi một khác nhau? 

A. 125. B. 36. 

c. 60. D. 48. 


ĐÁP ÁN 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

B 

B 

D 

c 

A 

A 

D 

A 

B 

B 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

A 

c 

D 

c 

A 

c 

c 

A 

B 

c 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

c 

A 

c 

A 

c 

B 

A 

c 

B 

D 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

c 

B 

c 

A 

B 

A 

c 

A 

B 

c 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

B 

A 

c 

A 

c 

c 

D 

A 

B 

D 

51 

52 

53 

54 

55 






A 

B 

c 

A 

D 







35 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo - íacebook) 























Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 





¥ Hướng dẫn giải : Điều kiện : n > 3, n e N . 

Phương trình A' = 20c" 1 <=> 7 n ' = 20- ——7— - —7- <=> 7 = 20 -— n 

& " " (n-3)! (n-l)!.(n-(n-l))! (/ 1 - 3 )! (n-l)!l! 


<=>(n- 2 )(n-l) = 20 <=> 
<=>« = 6 . Vậy n = 6 


/7 = 6 

n = —3 



V Hướng dẫn giải: 


Điều kiện : 


n>3 
n G N 


; phương trình 4 + C; -14» « ^ + 7(5^ 


= 14n 


<=> 


<=> 2n —5n — 25 = 0 <=> n = 5 hay n = ~2 • s° điều kiện ta nhận n = 5; Vậy n = 5 


¥ Hướng dẫn giải : Điều kiện : 


X > 3 


Phương trình /h +l + c; 2 = 9x <=> (x+ p ! + x! = 9x (x + l)x(x -1) + x(x 1} = 9x 

(x- 2 )! (x- 2 )! 2 ! 2 


36 




Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 
































Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

7 

<=> 2x 2 + X - 21 = 0 <=> X = 3 O) hayx = - 4- (/) Vậy n = 3 

Bài tập mẫu tham khảo 04 : Tìm n e N sao cho: A 2 + 3C*_J = 45. 

V Hướng dẫn giải : Điều kiện : n > 2, n e N ; Khi đó A 2 + 3C ( '_| = 45 <=> — ' + 3= 45 

0-2)! l!(n-2)! 




n(n - 1)0 - 2 ) ! o - 1)0 - 2 )! 
0 - 2 )! 0 - 2 )! 


= 45 <=> /z(/ỉ — 1) + 3o — 1) = 45 <=> /7 2 4 - 2/7 — 48 = 0 


<=> 


/7 = 6 O) 

n = -8 (/) 


Vậy /7 = 6. 


Bài 01 : Giải phưong trình : /T = 20/7 
0 Giải: 


Bài 02 : Giải phưong trình : c° n - 2C[ + 4C 2 = 97 
9 Giải: 


Bài 03 : Giải phưong trình : C x +c 2 +C X = — X 
0 Giải: 


Bài 04 : Giải phưong trình : +c^ = 3C ® +1 


37 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 



























Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

9 Giải: 


Bài 05 : Giải phương trình : P n+ 3 = 720 Aị.P n _ 5 
9 Giải: 


Bài 06 : Giải bất phương trình A 2 _ 2 + cị < 101 
9 Giải: 


Bài 07 : Cho một đa giác đều n đỉnh, n e N và n > 3. Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 27 đường 
chéo. 

9 Giải: 


Bài tập VN: 

Bài 01: a/ Giải phương trình : A" + C" 2 = 14/7 b/ Giải phương trình : A x + 5A 2 = 2\x 
Bài 02 : Giải phương trình : 2A; +50 = Áị n 
Bài 03 : c\ + 6 C 2 + 6C' = 9n 2 - 14/7 

n n n 

Bài 04 : Giải bất phương trình : a/ c® < c* b/ ^ Áị x - A 2 < — c\ + 10 

2 X 

38 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 





















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 01: Cho biết C" k — 28. Giá trị của n và k lần lượt là: 

A. 8 và 4 . B. 8 và 2 . c. 8 và 3. D. Không thể tìm được. 

Câu 02 : Nếu A; =110 thì: 

A. * = 10. B. .1 = 11. c. x = llhay * = 10. D. x = 0. 

Câu 03 : SỐ 5!- P 4 bằng: 

A. 5. B. 12. c. 24. D. 96. 

Câu 04 : Nêu tất cả các đường chéo của đa giác đều 12 cạnh được vẽ thì số đường chéo là: 

A. 121. B. 66. c. 132. D. 54. 

Câu 05 : Nếu một đa giác đều có 44 đường chéo, thì số cạnh của đa giác là: 

A. 11. B. 10. c. 9. D. 8. 

Câu 06 : Sau bữa tiệc, mỗi người bắt tay một lần với mỗi người khác trong phòng. Có tất cả 66 
người lần lượt bắt tay. Hỏi trong phòng có bao nhiêu người: 

A. 11. B. 12. c. 33. D. 66. 

Câu 07: Một đa giác đều có sô'đường chéo gấp đôi sô'cạnh. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu cạnh? 

A. 5. B. 6. c. 7. D. 8. 

Câu 08 : Có tất cả 120 cách chọn 3 học sinh từ nhóm n (chưa biết) học sinh. Số n là nghiệm của 
phưong trình nào sau đây? 

A. 77(77 — l)(n — 2) = 720. B. /7(/7 + 1)(/7 + 2) = 720. 

c. 77 ( 77 - 1 ) ( 77 -2) = 120. D. 77 (77 + 1 )( 77 + 2) = 120. 

Câu 09 : Trong các câu sau câu nào sai ? 

Ạ /^3 _ s~i\ 1 D /^»3 4 SI 4 

/V. <- 14 — <- 14 . D. V" 10 ~r '“'10 — '“'11 • 

c. c 4 ° + c\ + cị + c\ + c 4 4 = 16. D. c , 4 0 + C A n = ơ n . 

Câu 10 : Nêu c'l + 3/h = 390 thì 77 bằng: 

A. 12 B. 11 C.10 D. 9 

Câu 11: Nghệm của phưong trình 3 A 2 X -Aị x + 42 = 0 là: 

5 = {-7; 6} B. 5 = {6} c. 5 = {-7} D. {-2; 3 } 

39 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 


Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

Câu 12 : Cho tập A gồm n phần tử, n > 4. Biết số tập con gồm 4 phần tử của A bằng 20 lần số tập 

con gồm 2 phần tử của A. Tìm n. 

A. n = 16 B. n = 17 c. n = 18 D. n = 19 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

B 

B 

D 

D 

A 

B 

c 

A 

D 

c 

B 

c 


PHẦN 2 : NHỊ THỨC NEVVTON 

__ > 






































Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

Bài 01: a/ Khai triển đẳng thức sau : (3x + 2y ) 5 

b/ Hãy điền vào chỗ trống (...) sao cho có được đẳng thức đúng 

(a + bý = cy + c \... + c 4 2 ... + cị ... + c > 4 

c/ Hãy điền vào chỗ trống (...) sao cho có được đẳng thức đúng 

(a + bý = c° 5 b 5 +cị... + c 5 2 ... + c 5 3 ... + C 5 4 ... + cịầ 

d/ Hãy điền vào dấu (+ hoăc -) vào chô trống (...) sao cho đúng 

(a -bý = c° 6 a 6 ...c l 6 a 5 b...cla 4 b 2 ...cyb\..c 4 6 a 2 b\..clab 5 ...c 6 6 b 6 

© Giải: 


Bài 02 : Hãy khai triển nhị thức (l-3x) 6 rồi xếp theo số mũ giảm dần. 
© Giải: 


Bài 03 : Cho khai triển 


í 1 V 2 

2x + —r 
V X J 


a/ Tìm số hạng thứ 3, 5, 8, số hạng chính giữa 


b/ Tìm hệ sổ của số hạng chứa r 


© Giải: 

Ta có số hạng tổng quát trong khai triển là : 


41 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 



















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 



í 0 

x + — 

12 

Bài 04 : SỐ hạng không chứa X trong khai triển 

ĐS : c ?2 = 924 


V x) 



9 Giải: 



6 2 ^ 

10 

Bài 05 : Cho khai triển 

x 3 -4 

. Tìm số hạng độc lập X trong khai triển trên 


l X ) 



9 Giải: 


Bài 06 : a / SỐ hạng thứ 13 trong khai triển (3 -x ) 25 ĐS : C 2 2 3 13 x 12 

b/ SỐ hạng thứ 18 trong khai triển (2 - X 2 ) 25 ĐS : -CịỊ 2 8 x 34 

9 Giải: 


Bài 07 : a/ Tìm X sao cho số hạng thứ ba trong khai triển (x + 3 ) 6 bằng 2160. 
b/ Tìm X sao cho số hạng thứ ba trong khai triển (x + 3 ) 6 bằng 540. 

9 Giải: 


42 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 






















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Bài 08 : Tìm số nguyên dương n sao cho: 

a/ c° + 2C‘ + 40; +... + 2 n c° = 243 b/ c° + 3C' + 3 2 c 2 n +... + 3 n c° n = 1024 

0 Giải: 



( 2 3 

n 

Bài 09 : Tìm số hạng không chứa X trong khai triển nhị thức 

x 2 -4 

, biết rằng +c 2 =13n 


l X ) 



9 Giải: 


Bài 10 : Tìm Tìm hệ số chứa X 8 trong khai triển (x 2 -3) biết A 2 -8C 2 + CỊ, =49 
9 Giải: 


43 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 























Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Bài 11 : Biết hệ số của X 2 trong khai triển (1 - 3x) n là 90. Tìm n 
0 Giải: 


Bài 12 : Chứng minh rằng : a/ c“ +c‘ + ... + C" = r b/ c° -C* +... + (-l) n C^ =0 

c/9 (, C°+9'C‘+... + 9 n C: =10 n 

0 Giải: 


Bài 13 : Cho biết hệ số của x” 2 trong khai triển 


í I V 

X- — 

V 4y 


bằng 31. Tìm n 


9 Giải: 


44 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 























Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

Bài 14 : Tìm hệ số x 25 y w trong khai triển (x 3 +xy ) 15 

9 Giải: 


Bài 15 : Tìm hệ sô' chứa X 9 trong khai triển T = (1 + x) 9 + (1 + x) 10 + (1 + x) u + (1 + x) 12 
9 Giải: 


Bài 16 : a/ Tìm hệ số chứa X 5 trong khai triển f(x) = X (l - 2x ) 5 + X 2 (l + 3x ) 10 
b/ Tìm SỐ hạng chứa X 6 trong khai triển (x -3) 5 —(3x + 5 ) 7 
c/ Tìm số hạng chứa X 7 trong khai triển X 2 (l + 3x) 2n biết 2A 2 + A 3 = 100 

9 Giải: 


45 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 





















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Bài 17 : Tìm hệ số của X 1 trong khai triển nhị thức Nevvton của 


( 2Ỵ 

X 2 - — , biết rằng n là số nguyên 

V x) 


dương thỏa mãn: 4 cf l+l + 2 c 2 = à] . 


©Giải: 

Giáo viên cẩn file word phục vụ giảng dạy 

vui lòng inbox íacebook / zalo qua sđt 0914.449.230 


Bài 18 : Tìm số hạng không chứa X trong khai triển Niutơn của 


í 1 V 8 


X + — 

V X J 


© Giải: 


Bài 19 : Cho n là số nguyên dương thỏa mãn 5 C" 1 = ứ n . Tìm số hạng chứa X 5 trong khai triển nhị 


m. 


thức Niu-tơn 


,Y' 

nx 1 


14 X 


, X ^ 0 


© Giải: 


46 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 



























Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

Bài 20: Tìm số hạng chứa X 16 trong khai triển thành nhị thức của(x + 2) 20 
9 Giải: 


Bài 20: Tính tổng 5 = c® + c, 7 , + c?! + ơ n + c, 1 " + c\\ 

9 Giải: 


Bài tập mẫu tham khảo 01 (THPT Hùng Vương) : Tìm số hạng không chứa X trong khai triển theo 


nhị thức 


X 100 


2x + — 

V X ) 


, (x*0). 


V Hướng dẫn giải : Số hạng tổng quát trong khai triển của nhị thức 


r 


1 


X 100 


2x + —r 
V X ) 


là: 




ik olOO-Ả: / , \100-* 


X 


3 k 


_ ọlOO-Ả: / \100-*-3* _ ọlOO-Ấ: / \ 100-4* 

— C 100 .z — U 100 .z 

SÔ' hạng không chứa X ứng với 100-4& = 25 k = 5 (đây là sô hạng thứ 6) 

Vậy sô'hạng cần tìm là : c^ 0 2 75 


Bài tập mẫu tham khảo 02 : Tìm hệ số không phụ thuộc vào X 


( 3 > 

9 

trong khai triển của nhị thức 

2x-4 

. 


l X ) 



¥ Hướng dẫn giải : Sô' hạng tổng quát trong khai triển của nhị thức 


V4 

V X ) 


là: 


C k Ạ2xý- k . 


í _3_Ỵ 

v 2 

\ X J 


= c k ( 2ý- k (x) 9 - k . 


(-3) Ắ 


X 


2 k 


47 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 


























Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


= ci 2 9 - k (-3) k . ỉ^r- = cì 2 9 ~ k (~3) k ,x s 

X 


= ci 2 9 - k (-3) k .x 9 


SỐ hạng không chứa X ứng với : 9-3k=0ok = 3 

Vậy số hạng không chứa X trong khai triển của nhị thức là: Cạ 2 6 (-3) 3 = -145152. 
Bài tập mẫu tham khảo 03 : Tìm hệ số của số hạng chứa X 2 


trong khai triển nhị thức 


fl5 „ o 
— ~2x 2 
V X J 


,x ^ 0. 


V Hướng dẫn giải: Số hạng tổng quát trong khai triển của nhị thức 

05 


15 


X 


-2x 2 


là: 


c 


V X 


y (-2x 2 ) k =C k .l5 7 - k .(-2) k .x ĩk - 1 


SỐ hạng chứa X 2 ứng với : o3k-l = 2 ok = 3 (đây là sô hạng thứ 4) 
Vậy hệ sô'cần tìm là c 3 15 4 (-2) 3 = -1417500. 


Bài tập mẫu tham khảo 04 : Cho nhị thức 
triển. 


O- 1 


X 22 


V 


X 2 ) 


, X ^ 0. Tìm sô' hạng chính giữa trong khai 


V Hướng dẫn giải: 

SỐ hạng tổng quát trong khai triển của nhị thức 


o - 1 


X 22 


V 


X 1 ) 


là cị,(2x') 


22-k 


f-iY 

\x y 


SỐ chính giữa ứng vói £=11 (đây là sô hạng thứ 12) 


TatóT 12 =C”(2* 4 )".í-4 


11 


Vậy số hạng chính giữa cần tìm chính là : T n = (-l ) 11 .2 n cịịx 22 


Khai triển đa thức bậc n luôn được n + 1 sô hạng 



Khi n lẻ thì sô hạng chính giữa ứng vói k = (n+l)/2 và k = (n+l)/2 + 1 


Khi n chẵn thì sô hạng chính giữa ứng vói k = n/2 + 1 


48 


Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 
























Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 



r 2 ì 

10 

Bài tập mẫu tham khảo 05 : Hãy tìm trong khai triển nhị thức 

xy +2 

số hạng mà số mũ của X 


l y J 


bằng 2 lần số mũ của y . Vói y * 0, 




V Hướng dẫn giải: 

SỐ hạng tổng quát trong khai triển của nhị thức 
SỐ hạng tổng quát T k+Ì = c k w 2 l x i] ụ 10 3k 


2 

x y + 

yJ 


,10 


là cf 0 (xy) 10 ~ k . 


' 2_ Ỵ 
v.c 


= cỊ 0 (x) w ~ k (yý 


2 k 


y 


= c k w ự)(x) w - k 


U) 


10 -k 


y 


2 k 


<o( 2 k ).(x) w - k .y 


10-3Ấ: 


SỐ hạng mà có số mũ của X bằng 2 lần số mũ của y ứng với 10 —k = 2(10-3 k) 

Suy ra k = 2 (đây là sô hạng thứ 3) 

Vậy số hạng cần tìm là cf 0 2 2 x s y 4 = 1 80x%’ 4 . 


Bài tập mẫu tham khảo 06 : Tìm sô' hạng chứa X 5 trong khai triển 


r 9 V° 
2 , z 
X + — 

V XJ 


V Hướng dẫn giải: Sô' hạng tổng quát trong khai triển của nhị thức 


' , 2^ 10 
JC +- 
V X) 


là 


CU 2 ) 


10—Ả: 


í 2 Y 

\xj 


k /^k ,20-3 k 


= TƠ W X 


Sô hạng chứa X 5 ứng với: 20 - 3k = 5 <=> k = 5 
Vậy số hạng cần tìm là 2 5 Cf 0 V = 8064.V. 

® Chú ý : phân biệt HỆ số và sô hạng, ví dụ 2 5 cf 0 jc 5 thì hệ sô là 2 5 cf 0 và sô hạng thì là 2 5 cf 0 x 5 
Bài tập mẫu tham khảo 07 ( THPT Triệu Sơn) : Tìm số hạng chứa X 3 trong khai triển nhị thức Niu - 


tơn của biểu thức 


r- 2Y 

\Jx~— , x>0. Trong đó n là số tự nhiên thỏa mãn A 2 - 2 C,Ị = 180. 

x) 


y Hướng dẫn giải: Điều kiện : neN,n>2 
Khi đó: A 2 -2C^ =180<=í>n 2 -3n-180 = 0<=> 


n = l5 
n = —12 


DK 


->n = 15 


49 


Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đổng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo — íacebook) 


























Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Vói n = 15 ta có khai triển : 


( _ 2Y 5 __ __ 

\fx — — và SHTQ trong khai triển này là 

l xj 



15—k 

“y 15-3* 

í-L=cỉ,(-2)‘x ’ 

X 


Sô hạng chứa X 3 ứng với: ——— = 3 <=> & = 3 

Do đó số hạng chứa X 3 trong khai triển trên là: cf 5 (-l) 3 2 3 X 3 = -3640x 3 

Bài tập mẫu tham khảo 08 : Tìm hệ số của X 5 trong khai triển (x +1) 4 + (x +1) 5 + (x +1) 6 + (x +1) 7 . 
V Hướng dẫn giải: 


Khai triển (x + 1) 4 không có số hạng chứa X 5 
Khai triển (x + 1) 5 có số hạng chứa X 5 là C 5 °x 5 
Khai triển (x + 1) 6 có số hạng chứa X 5 là cịx 5 
Khai triển (x + 1) 7 có số hạng chứa X 5 là C 7 X 5 
Vậy hệ số của X 5 là C 5 ° + cị + c 3 = 28. 



y Hướng dẫn giải : Số hạng tổng quát trong khai triển của nhị thức 


5x 


C 7 *(3x 4 ) 


i-k( 2 r 


5x 3 


= C 7 *3 


k^l-k 


2 

V 5y 


.X 


28-7 k 


Vì số hạng không chứa X ứng với : 28 — VÁ: =0 <=> k = 4 


Vậy số hạng cần tìm là: C 7 4 .3 3 


f o\ 4 


V 


15120 

625 


Bài tập VN: 

Bài 01 : Tìm hệ số của số hạng chứa X 8 trong khai triển nhị thức: 


' X 2V> 

X + -— 

V 2 y 


. (ĐS : C 6 2 .-^.x 8 = ^.x 8 ) 
2 4 


Bài 02 : Tìm hệ số của số hạng chứa X 10 trong khai triển 


50 


y 1V 0 
2 . 1 
X + — 

V XJ 


•(ĐS: c“) 


Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 






























Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Bài 03 : Tìm số hạng chứa X 5 trong khai triển 


1 


2x 2 - — 

V X) 

r 

Bài 04 : Tìm số hạng không chứa X trong khai triển: 


V 3 


(x * 0). (ĐS : -C 7 13 2 6 x 5 = -109824x 3 ) 


.12 


x~ + 


. (ĐS : c 4 = 495) 


V X J 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHAN nhị thức NEWTON 

Câu 1 : Hệ số của X 6 trong khai triển (2 - 3x) 10 là: 


A. Cf 0 .2 4 .(-3)' 


c.c;.2 6 .(-3)' 


B. C 1 6 0 .2 6 .(-3) / 


D. -Cj 6 0 .2 4 .3 6 


Câu 2 : Hệ số của X 5 trong khai triển (2x + 3) 8 là: 
A. G\2 3 .3 5 B.G 3 .2 5 .3 3 


c. -c 5 .2 5 .3 3 


D. G 5 .2 3 .3 5 


Câu 3 : Hệ SỐ của X 7 trong khai triển (x + 2) 10 là: 


A. cỉ 0 2 7 


c. C. 3 „ 2 3 


B. c 


10 


D. -C/ 0 2 3 


Câu 4 : Hệ số của X 8 trong khai triển ịx 2 + 2 j là: 


A. C2 4 


B. c 


c. c 


10 


6 ~6 


10 


D. c; 0 2 


Câu 5 : Hệ số của X 12 trong khai triển Ịx 2 + x) là: 


A. c 


10 


B. c 


c. -c, 


10 


6 r\6 


10 


D. c° 0 2 


Câu 6 : Hệ số của X 12 trong khai triển (2x - X 2 ) là 


A. c 


10 


c. c 


10 


B. Óỏ.2 8 


D. -C 2 0 2 8 


Câu 7 : Hệ SỐ của X 7 trong khai triển 


( 0 
X — 

V xj 


13 


là: 


A. -c, 


13 


B. c 


13 


51 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 








Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


c. -c 


13 


D. c 


13 


Câu 8 : Sô' hạng của X 3 trong khai triển 


\ 9 


x + 


2x 


là: 


3 3 


A. ---.cịx 
8 


c. -C 9 V 


3 3 


B. ^.CoX 
8 


3 3 


D. cịx 


r 


Câu 9 : Sô' hạng của X 4 trong khai triển 

A. a 5 x 4 B. C.V 


3 


1 




X H- 

V X) 


là: 


5 4 


c. -Cìx 


3 4 


D. -c X 


Câu 10 : SỐ hạng của X 31 trong khai triển 


1 


X 40 


X + -2 
V X ) 


là: 


37 31 


A. -C 40 x 


c. C 4 2 0 x 31 


3 ..31 


B. c 40 x 


4 „31 


D. C 40 x 


Câu 11 : SỐ hạng không chứa X trong khai triển 


2 2 
X + — 

V X) 


\ 6 


là: 


Aril 


A. 2 c, 


2 /~i2 


B. 2 c, 


4^4 


c. 2 c, 


2^4 


D. 2 c. 




Câu 12 : SỐ hạng không chứa X trong khai triển 


1 




10 


X — 

V X) 


là: 


A. c 


10 


B. c 


10 


c. -c 


10 


D. -c, 


10 


Câu 13 : Biểu thức cỷ(5x) 2 (-6_y 2 ) 7 là một số hạng trong khai triển nào: 

A. (5x - 6y 2 ) 5 B. (5x - 6y 2 ) 7 

c. (5x - 6y 2 ) 9 D. (5x - 6y 2 ) 18 

Câu 14 : Tổng tất cả các hệ số trong khai triển của nhị thức (x - l) 2016 bằng: 
A. 1 B. 2 2016 


52 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 












Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

c. - 2 2016 D. 0 

Câu 15 : Câu nào sau đây là sai: 

A. 1 = C°-2C‘ +4C b 2 -... + (-2)"C; B. 3 n =C° n +2C l n +4c,ỷ.. + 2"c; 

c. 0 = c° - c* + c 2 -... + (-1)"C" D. 2" = C°+C'+... + C" 

n n n ^ ' n n n n 

Câu 16 : Từ khai triển biểu thức f(x) = (x + 1) 10 thành đa thức. Tổng các hệ số của đa thức là: 

A.10 B. 1024 

c. 20 D. 100. 

Câu 16 : Cho s = 32x 5 - 80x 4 + 80x 3 - 40x 2 + lOx -1. Khi đó, s là khai triển của nhị thức nào dưới đây? 
A. (1 - 2x) 5 B. (l + 2x) 5 


c. (2x-ự 


D. (x-ự 


Câu 17 : Hệ SỐ của X trong khai triển 


2f 

X + ~2 
V X £ J 


là 


A.l B. 60 

c. 12 D. 6 


Câu 18 : Số hạng không chứa X trong khai triển 


3 . 1 

X +- 

V XJ 


là 


A.56 B. 28 

c. 70 D. 8 

Câu 19 : Tìm số hạng thứ 13 trong khai triển ịy/3 + v2) = Cj° 5 (>/3) + Cj 5 (>/3) (^) + ••• + G*5 (V2 j 

A. 87360 B. 43680a/2 

c. 24570^/3 D. 27027 yỊĨ 

Câu 20 : Tìm n sao cho C;C" 2 + 2 C 2 n Cị + QC" 3 = 100 


A. n = 4 B. n = 8 c. n = 10 D. n = 14 

Câu 21 : Tổng c° + c' n + c] +.+ C" bằng bao nhiêu ? 


A. 4" B. 2" c. 3” D. 0 

Câu 22 : Tổng c° + c' + c 2 +.+ C" bằng bao nhiêu ? 


53 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 








Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


A. 4" 


A. 3 .c, 


0 ^46 
50 


B. 

r 


c. 3 n 

D.o 

50 _ 

- « 0 +«jX + « 2 X 2 +.., 

... + « 50 x 50 . Khi đó hê số « 46 bằng ? 


B. 

ol /'■'»46 

3 -^50 


/^»46 

D. 3 2 .c 4 0 6 


Câu 24 : Trong khai triển nhị thức: (3 + 0,02) 7 . Tìm tổng số ba số hạng đầu tiên 


A. 

2289,3283. 

B. 2291,1012. 

c. 

2275,93801. 

D. 2291,1141. 

Câu 25 : Trong khai triển nhị thức: (o, 2 + 0, 

A. 

0,0064. 

B. 0,4096. 

c. 

0,0512. 

D. 0,2048. 


Câu 26 : Khai triển nhị thức: (2x + _y)' .Ta được kết quả là: 


A. 32x 5 + 16x 4 y+ 8x 3 y 2 + 4x 2 y 3 + 2xy 4 + y s . 


.4 , .5 


B. 32x 5 + 80x 4 y + 80x 3 y 2 + 40x 2 y 3 + 10xy 4 + y 5 . 
c. 2x 5 +10x 4 y + 20x : y + 20x 2 y 3 + 10xy 4 + y\ 

D. 32x 5 + 10000x 4 y + SOOOOxV 2 + 400x 2 y 3 + 10xy 4 + y 5 . 


Câu 27: Trong khai triển nhị thức: 


'ư-ị 
2 


y 6 


. SỐ hạng thứ 4 là: 


V ^7 

A. -80 a 9 b 3 . B. -64 «v 

c. -1280«V. D. 60«V. 

Câu 28 : Trong khai triển nhị thức: (2x-l) 10 . Hệ số của số hạng chứa X 8 là: 

A. -11520. B. 45. 

c. 256. D. 11520. 

Câu 29 : Trong khai triển nhị thức: (2x-5 y) 8 . Hệ sô' của số hạng chứa x 5 y 3 là: 

A. -224000 . B. -22400. 

c. -8960. D. -24000. 

Câu 30 : Trong khai triển nhị thức: (a - 2d) 8 . Hệ số của số hạng chứa a 4 b 4 là: 

A. 1120. B. 560. 

54 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 










Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

c. 140. D. 70. 


Câu 31: Trong khai triển nhị thức: (3x - _y ) 7 số hạng chứa x A y 3 là: 


A. 3285x 4 _v 3 . 
c. -2835x 4 y\ 

ĐÁP ÁN 


B. -3285*y . 
D. 5283*y. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

A 

B 

c 

D 

A 

B 

c 

B 

A 

B 

c 

c 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 


c 

D 

A 

B 

B 

D 

A 

A 

B 

D 

c 



PHẦN 3 : XÁC SUẤT 

VẤN ĐỂ 01: PHÉP THỬ - KHÔNG GIAN MAU - BIÊN cố 

1. Phép thử : là thử 1 cách ngẫu nhiên, không biết trước kết quả mà chỉ biết tập kết quả. 

VD: gieo 1 con súc sắc có 6 mặt là 1 phép thử, ta không biết trước sẽ ra mắt nào 
nhưng biết chắc chắn số nút gieo được từ 1 -> 6 

2. Không gian mẫu : tập các kết quả cứa phép thử, kí hiệu là Q ** 9 %. 

VD: gieo 1 con súc sắc có 6 mặt thì không gian mẫu là : Q = {1,2,3,4,5,6} * * * 

* 9 ti * 

3. Biến cố : là tập con của không gian mẫu 
VD: gieo 1 con súc sắc có 6 mặt. 

Gọi biến cố A: "x uất hiện mặt chẵn ” thì A = |2,4,6} cz Q 

Bài 1: Gieo 1 đổng tiền cân đối đổng chất 2 lần 
a/ Xác định không gian mẫu. 
b/ Xác định các biến cố sau : 

A: "kết quả 2 lần gieo như nhau" B: "có ít nhất 1 lần xuât hiện mặt sẵp" 

C: "lần gieo thứ 2 mói xuất hiện mặt sâp" 

9 Giải: 


55 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 


























Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Bài 2 : Gieo 1 đồng tiền cân đối - đổng chất 3 lần : 
a/ Xác định không gian mẫu 
b/ Xác định các biến cố: 

A: "lần đầu xuât hiện mặt sấp" B: "mặt sâ'p xảy ra đúng 1 lần" 

C: "mặt ngửa xảy ra ít nhât 1 lần" 

0 Giải: 


Bài 3 : Gieo một con súc sắc cân đối đổng chất hai lần. 

a/ Mô tả không gian mẫu. Đếm số phần tử của không gian mâu. 

b/ Xác định các biến cố sau và đếm số phần tử của biến cố đó. 

A: "Sô chấm hai mặt giông nhau" B: " Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất một lần" 

C: " Tổng sô'chấm ở hai mặt chia hết cho 3" D: "Tông sô'chấm ở hai mặt nhở hon 5" 

© Giải: 


56 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 

















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

Bài 4 : Gieo một đổng xu cân đối đồng chất và một con súc sắc cùng lúc. 
a/ Xác định không gian mâu 

b/ Xác định các biến cố sau và đếm số phần tử của biến cố đó. 

A: " đổng xu có mặt sấp” B: "sô nút ở súc sắc chẵn”" 

C: " sốchấm ở súc sắc nhỏ hon 4" 

© Giải: 


TRẮC NGHIỆM 

Câu 01 : Trong các thí nghiệm sau thí nghiệm nào không phải là phép thử ngẫu nhiên ? 

A. Gieo đổng tiền xem nó mặt ngửa hay mặt sấp. 

B. Gieo ba đổng tiền và xem có mây đổng tiền lật ngửa. 

c. Bỏ hai viên bi xanh và ba viên bi đỏ trong một chiếc hộp, sau đó lây từng viên một để đêm xem 
có tất cả bao nhiêu viên bi. 

D. Chọn bất kì một học sinh bất kỳ trong lóp và xem là nam hay nữ. 

Câu 02 : Gieo ba đổng tiền là một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu là 

A. {NN, NS, SN, SS}. 

B. {NNN, sss, NNS, SSN, NSN, SNS}. 

c. {NNN, sss, NNS, SSN, NSN, SNS, NSS, SNN}. 

D. {NNN, sss, NNS, SSN, NSN, NSS, SNN}. 

Câu 03 : Gieo một đổng tiền và một con súc sắc. Số phần tử của không gian mẫu là: 

A. 24. B. 6. 

c. 8 . D. 12. 

Câu 04 : Gieo 2 con súc sắc và gọi kết quả xảy ra là tích số hai nút ỏ mặt trên. Số phần tử của không 
gian mẫu là: 

57 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 








Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

A. 9. B. 18. 

c. 29. D. 39. 

Cau 05 : Gieo con súc săc 2 lan. Biển co A là biển co đẽ sau 2 lan gieo có ít nhát mọt mặt 0 châm: 

A. A = {(1; 6), (2; 6), (3,6), (4; 6), (5; 6)}. 

B. A = {(1;6),(2;6),(3,6),(4;6),(5;6),(6;6),(6;1),(6;2),(6;3),(6;4),(6;5)}. 
c. A = {(1;6),(2;6),(3,6),(4;6),(5;6),(6;6)}. 

D. A = {(6;1),(6;2),(6;3),(6;4),(6;5)}. 

Cau 06 : Gieo đong tiên 2 lan. So phan tứ cua biẽn co đe mặt ngứa xuat hiện đúng một lan là: 

A. 2. B. 4. 

c. 5. D. 6. 

Câu 07 : Gieo ngâu nhiên 2 đổng tiền khác nhau thì không gian mâu của phép thử có bao nhiêu 
biến cố: 

A. 4. B. 8. 

c. 12 . D. 16. 

Câu 08 : Cho phép thử có không gian mẫu Q = {l; 2; 3; 4; 5; 6}. Các cặp biên cố không đối nhau là: 

A. A = { 1} và B = { 2;3;4;5;6}. 

B. c = {l;4;5} và £> = {2;3;6}. 

c. E = {l;4;6} và F={2;3}. 

D. Q và 0. 

ĐÁP ÁN 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

c 

c 

D 

B 

B 

A 

D 

c 


58 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 











Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

VẤN ĐỂ 02 : XÁC SUẤT của biên cố 


9 Biến cô hợp : Au B hay A + B , Biến cố giao : An B hay A.B 

9 Biêh cô hù : A là phần bù của A, kí hiệu A = Cì\A 

VD: cho không gian mẫu Q = {l, 2,3,4,5,6}, biến cố A là : A = jl, 2,4,6} thì A = |3,5} 
Hai biên cố A và B đuợc gọi là xung khắc khi An B = 0 

Xác suất của biến cô A : 


Q , n(Q) là số phần tử trong Q 



vói |A|,ft(A) là số phần tử trong A; 


VD: Gieo 1 con súc sắc vô tư ta đuợc không gian mẫu là : Q = {l, 2,3,4,5,6}. 


1 ính xác suat đê đuợc : a/ biên co A là so lé 

Giải: a/Ta có A = {1,3,5} nênP(A) = ^ = ^ 

6 2 


b/ biên cố B là 1 số lớn hon 4 


nên P(B ) = - = ị 
6 3 


b/Tacó 5 = {5,6} 

VD : Gieo hai con súc sắc cân đối đổng chất, 
a/ Mô tả không gian mẫu Q. Tính n(Q) 
b/ Tính xác suất biến cố sau : 

A : «tổng số châm xuất hiện trên hai con súc sắc nhỏ hon hoặc bằng 6 
Giải: a/ Ta có thể biểu diễn không gian mẫu theo cách sau : 

Q = Ị(x;y)/x;yeN / l<x<6 / l<y<6Ị n(Q) = 36 
b/ A = { (1 ;1) ; (1;2); (1;3); (1;4); (1;5); (2;1); (2;2); (2;3); (2 ;4) ; 
(3 ;1); (3 ;2); (3;3); (4;1); (4;2);(5;1)Ị 

Suyran(A) = 15 Vậy P(A) = ^ 

n(fì) 36 

Tính chất xác suất: 


1. Định lý V. a) Với mọi xác suất ta đều có : 0 < P(Ấ) < 1 

b) P(0) = 0; P(Q)=1 

c) nêu 2 biên cố A và B xung khắc thì P{A B) = P(A) + P(B) 


59 


Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 






















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 



Bài 01 : Chọn ngâu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 16. Tính xác suâ't để 
a/ SỐ được chọn là số chẵn. b/ Số được chọn là số nguyên tố. 

c/ Sô' được chọn chia hê't cho 3. 

9 Giải: 


Bài 02 : Lây ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Tính xác suâ't 
để: a) Thẻ được lây ghi số chẵn. b) Thẻ được lây ghi số chia hết cho 3. 

9 Giải: 


Bài 03 : Gieo ngẫu nhiên 1 con súc sắc cân đối và đổng châ't 2 lần 

a/ Mô tả không gian mẫu. 

b/ Tính xác suất của các biến cố sau : 

A: "Lẩn đầu tiên xuất hiện mặt 6 châm" B: "Tổng số châm hai lần gieo không lớn hơn 8" 

C: "ít nhâ't 1 lần xuâ't hiện mặt 1 châm" D: "Tổng số châm hai lần gieo bằng 

9 Giải: 


60 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 




























Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Bài 04 : Tại Bệnh Viện Quốc TếHạnh Phúc SÔ13, 
Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương trong ngày hôm 
đó có ba sản phụ nữ sinh con, môi người chỉ sinh 
được một đứa con. 

Tính xác suât để bé sinh ra 
a/ Chỉ có một bé gái. 
b/ Nhiều nhất một bé gái. 

0 Giải: 



> 


Bài 05 : Một tô có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngâu nhiên ba người. Tìm xác suât sao cho 3 người đó 
a/ đều là nữ b/ không ai là nữ 

c/ ít nhât một người là nữ d/ có đúng một người nữ 

9 Giải: 


Bài 06 : Trong một bình đựng 6 viên bi giống nhau trong đó có 4 bi xanh và 3 bi đỏ. Lây ngâu nhiên 
2 bi. Tính xác suất để được 2 bi xanh. 

9 Giải: 


61 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 






















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

Bài 07 : Gieo 3 đồng xu cân đối. tính xác suất để: 

\ « 4. Ạ' 4A' A/ 1 \ ✓ 1 / /, 1 Aí, -t 4 A' A/ \ /—1 r 4- r -f 4 A' /\f 

a) Cá 3 đổng xu đêu sap b) Có ít nhất 1 đông xu sấp c) Có đúng 1 đổng xu sâp 

0 Giải: 


Bài 08 (Cao đẳng Hải quan -1998) : Một hộp chứa 12 bóng đèn, trong đó có 7 bóng tốt. Lấy ngẫu 
nhiên 3 bóng. Tính xác suất để lây được: a/ 3 bóng tốt ? b/ ít nhất 2 bóng tốt ? 

0 Giải: 


Bài 09 : Gieo đồng thòi hai con súc sắc. Xác định các biến cố sau và tính xác suất của chúng : 

A: " số nút trên 2 súc sắc là nhu nhau " B:" Mặt 5 châm xuất hiện ở súc sắc thứ nhât " 

C: "Tổng số châm bé hon 10" D:"Tích số châm là số lẻ" 

E: "ít nhâl 1 lần xuất hiện mặt 6 châm" 

9 Giải: 


Bài 10 (Đề thi THPT QG - 2015) : Trong đợt phòng chống dịch MERS-CoV. Sở y tế thành phố đã 
chọn ngâu nhiên 3 đội phòng chống dịch co động trong số 5 đội của Trung tâm y tế dự phòng 
TPHCM và 20 đội của Trung tâm y tế co sở để kiểm tra công tác chuẩn bị. Tính xác suất để có ít 
nhât 2 đội của các Trung tâm y tế co sở đuợc chọn. 

62 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 



















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

0 Giải: 


Bài 11 : Phim Sòng Bạc Ma Cao 2015 là sự trở lại hoành tráng của diễn 
viên Châu Nhuận Phát - ngôi sao Hollyĩvood. Trong phim anh phải 
chiên đâ'u vói một đối thủ rất giỏi bằng cách rút ngẫu nhiên 2 lá bài từ 
cỗ bài tú lo kho gồm 52 lá (Gồm 12 là hình và 40 lá nút số). 

Tính xác suất anh rút được 
a/ Hai lá hình. 



b/ 1 lá hình (từ 12 lá hình) và 1 lá xì (lá 1 nút) 


9 Giải: 


Bài 12 : Một hộp bóng đèn có 10 bóng đèn trong đó có 6 bóng tốt. Lây ngâu nhiên cùng lúc 3 bóng 

4 \ m f 1 r /V.', 4Ạ’ / /, 1 A', Ạ. , 1 r . 

đèn. 1 ính xác suat đẽ có ít nhat một bóng tốt. 

9 Giải: 


Bài 13 : Ca sĩ CHI DÂN dự định làm 1 live show tại 

Trung Tâm Hội Nghị & Tô chức sự kiện tỉnh Đổng Nai. Số vé bán ra là 400 vé 
trong đó có 50 vé VIP (ngồi hàng đầu sân khấu) còn lại là vé thường. 

Cuối chuông trình có 2 phần quà được rút thăm ngâu nhiên từ mã số in trên 

vé. Tính xác suất sao cho 2 phần quà được rút được : 

a/ Là các khán giả có vé VIP b/ Là các khán giả có vé thường. 

63 



Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 




















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

0 Giải: 


Bài 14 : Một lớp 11A gồm 40 học sinh. Trong đó có 8 em học sinh giỏi, 12 em học sinh khá, 20 em 
học sinh trung bình. Lây ngẫu nhiên 4 em học sinh theo danh sách. Tính xác suât: 
a/ Để 4 em học sinh đều là học sinh khá? 

b/ Để 4 học sinh có 1 em học giỏi, 2 em học sinh khá và 1 em học trung bình? 
c/ Để 4 học sinh có ít nhât 1 em là học sinh khá? 

0 Giải: 


Bài 15 (ĐH Đà nẵng -1997) : Một tổ sinh viên có 6 nam và 5 nữ. 
a/Tìm xác suất lây ra 4 sinh viên đi lao động sao cho trong đó có 1 nữ . 
b/ Tìm xác suât lây ra 4 sinh viên đi lao động sao cho trong đó có không quá 3 nữ . 
0 Giải: 


Bài 16 (ĐH Đà nẵng -1997) : Tung 2 con xúc xắc đổng nhât. 
a/ Tìm xác suất của biến cố có tổng số châm là 8 ? 

64 


Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 




















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

b/ Tìm xác suất của biên cố có tổng số châm là số lẻ hoặc chia hết cho 3 ? 

0 Giải: 


Bài 17 (ĐH Thủy lợi -1997) : Trong một chiếc hộp kín có chứa 10 quả cầu trắng và 8 quả cầu đỏ. Giả 
thiết rằng kích thuóc và trọng luợng của tất cả các quả cầu nói trên là y hệt nhau. Lây ngẫu nhiên 
ra 5 quả cầu. Tính xác suất của biến cố: trong 5 quả cầu đuợc lây ra có đúng 3 quả cầu đỏ . 

9 Giải: 


Bài 18 : Trong một trò choi xếp que, nguòi ta cho 5 que với các chiều dài lần luợt là lcm, 3cm, 5cm, 
7cm, 9cm. Lây ngẫu nhiên 3 que ra từ năm que cho truóc ở trên. Tính xác suất các que lây ra lập 
thành một tam giác 
0 Giải: 


65 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 





















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Bài 19 : Một nhóm học sinh gồm 4 nam và 3 nữ. 

a/ Có bao nhiêu cách xếp các học sinh trên vào 7 ghế kê thành hàng ngang, 
b/ Tính xác suât sao cho các bạn nữ ngồi cạnh nhau. 

0 Giải: 


Bài 20 : Xếp ngâu nhiên 4 nguòi nam và 5 nguòi nữ vào 9 ghế xếp thành hàng ngang. Tính xác suâ't 
để 4 nguòi nam ngồi cạnh nhau. 

0 Giải: 


Bài 21 : Xếp 4 quyển sách Toán, 3 quyển Vật Lý và 2 quyển Hóa Học lên 1 kệ. Tính xác suất các 
quyển sách cùng loại đứng cạnh nhau 
9 Giải: 


Bài 22 : Bốn bạn nam và bôn bạn nữ được xếp ngồi ngâu nhiên vào một bàn 8 ghếhàng ngang, 
torng đó có hai bạn tên An và Bình. Tìm xác suâ't sao cho 

66 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 





















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

a/ Nam và nữ ngồi xen kẽ nhau ( ĐS : 1/35) b/ Bốn bạn nam luôn ngồi cạnh nhau (ĐS: 1/14) 

c/ Đầu ghế và cuối ghế ép buộc phải là nam (ĐS : 3/14) 

d/ An và Bình luôn ngồi cạnh nhau (ĐS: Vi) e/ An và Bình không ngồi cạnh nhau (ĐS : Vì) 

9 Giải: 


Bài 23 : Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau lập từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6. 
Chọn ngẫu nhiên một phần tử của A . Tính xác suất để phần tử đó là số chẵn. 

9 Giải: 


Bài 24 : Cho 7 số 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7. Gọi X là tập hợp các số gồm hai chữ sô' khác nhau lây từ 7 số trên. 

T A 1 • /\ -1 Ạ' , 1 /\ -\r m r 1 r A' ( 4 /\? 

Lay ngau nhiên 1 so thuộc X. 1 ính xác suat đe: 

a/ SỐ đó là số lẻ. b/ SỐ đó chia hết cho 5 

9 Giải: 


67 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 





















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

Bài 25 : Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số 
{o, 1,2,3,4,5,6} . Chọn ngẫu nhiên một phần tử của tập A. Tìm xác suất để phần tử đó là một số 

không chia hết cho 5. (ĐS : T—) 

9 Giải: 


Bài 26 : Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, trường THPT SML có 300 học sinh tham dự, trong đó có 
40% học sinh dự thi tại cụm thi địa phưong, còn lại sẽ thi cụm của tỉnh khác. Đài truyền hình Tỉnh 
đó chọn ngẫu nhiên 3 học sinh của trường (trong sô 300 học sinh) để phỏng vấn. Tính xác suất để 
trong 3 học sinh được chọn có ít nhâ't một học sinh dự thi tại cụm thi địa phưong. 

9 Giải: 


Bài tập mẫu tham khảo 01 (Thi thử THPT Trần Quốc Đại 2015) : Một tô có 5 học sinh nam và 6 học 
sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật. Tính xác suất đê 3 học sinh được 
chọn có cả nam và nữ. 
y Hướng dẫn giải: 

Chọn 3 học sinh trong số 11 học sinh bất kì ta có số phần tử của không gian mẫu là : 
n(Q) = C I 3 ! =165 

Gọi A là biến cố "3 học sinh được chọn có cả nam và nữ" 

Có các trường hợp: 

THI : Chọn 1 nữ và 2 nam: có Cg.Cg 

68 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 
















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

TH2 : Chọn 2 nữ và 1 nam: có Cg.Cg 

Theo quy tắc cộng, số cách chọn 3 học sinh có cả nam và nữ là Cg.Cg + Cg.Cg = 135 = /?(A) 

Xác suất cân tìm là P(A ) = ' = —— = — 

n(Q) 165 11 

Bài tập mẫu tham khảo 02 (Thi thử THPT Lý Thường Kiệt 2015) : Một lớp học có 15 học sinh nam 
và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng làm bài tập. Tính xác suât để 4 học 
sinh đuợc gọi có cả nam và nữ. 

V Hướng dẫn giải: 

Không gian mẫu Q là tập hợp tất cả các bộ gồm 4 học sinh đuợc chọn từ 25 học sinh nên ta có: 
h(Q) = C 2 4 5 =12650. 


Gọi A là biến cố "4 học sinh được chọn có cả nam và nữ' . 
Có cắc trường hợp: 

+ Chọn 1 nữ và 3 nam: có C\ ữ CỊ 5 = 4550 
+ Chọn 2 nữ và 2 nam: có cị ữ c\, 5 = 4725 


+ Chọn 3 nữ và 1 nam: có c* 0 cl 5 =1800 

Theo quy tắc cộng ta có số cách chọn 4 học sinh có cả nam và nữ là: 


n(A) =4550 + 4725 + 1800 = 11075 


Vậy: P(A) = 


n { A ) 

n(TÌ) 


11075 _ 443 
12650 - 506 


Bài tập mẫu tham khảo 03 : Một ngân hàng đề thi gồm 20 câu hỏi. Mỗi đề thi gồm 4 câu đuợc lây 
ngẫu nhiên từ 20 câu hỏi trên. Thí sinh A đó học thuộc 10 câu trong ngân hàng đề thi. Tìm xác suất 
để thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có ít nhât 2 câu đã thuộc. 
y Hướng dẫn giải: 

Lây ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi 4 câu hỏi để lập một đề thi ta có số phần tử không gian mẫu là 
n (n) = cị ữ = 4845 đề thi. 

Gọi M là biến cố " A rút ngẫu nhiên được 1 đê thi có ít nhất 2 câu đã thuộc" 

Thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có 2 câu đã thuộc, có CỊ ữ .CỊ ữ = 2025 trường hợp. 


69 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 











Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có 3 câu đã thuộc, có cf 0 .cị 0 = 1200 trường hợp. 
Thí sinh A rút ngâu nhiên được 1 đề thi có 4 câu đã thuộc, có c, 4 0 = 210 trường hợp. 

Do đó, thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có ít nhât 2 câu đã thuộc, có 
2025 + 1200 + 210 = 3435= n(A) 

Vậy xác suất để thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có ít nhâ't 2 câu đã thuộc là 


P(A) " (A) 3435 229 


n(Q) 4845 323 


Bài tập mẫu tham khảo 04 (sử dụng phần bù) : Một tô có 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Giáo viên 
chọn ngẫu nhiên 4 học sinh để tham gia buổi trực nề nếp. Tính xác suâ't để 4 học sinh được chọn có 
cả nam và nữ. 
y Hướng dẫn giải: 

SỐ cách chọn 4 học sinh từ 12 học sinh của tổ là Cp = 495 
Do đó số phần tử của không gian mẫu là n(Q) = 495 . 

Gọi A là biến cố "4 học sinh được chọn có cả nam và nữ" 

Khi đó A là biến cố "4 học sinh được chọn chỉ toàn nam hoặc nữ" 

Ta có số phần tử của A là n (A) = C 5 4 + C 7 4 = 5 + 35 = 40 



Bài tập mẫu tham khảo 05 : Gọi s là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ sô' đôi một khác nhau được 
lập thành từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 6. Chọn ngẫu nhiên một số từ s , tính xác xuất để số được chọn 
chia hết cho 3. 

y Hướng dẫn giải : Số phần tử của s là Aj 3 = 60. 

Không gian mâu là chọn ngâu nhiên 1 số từ tập s . 

Suy ra số phần tử của không gian mẫu là n(Q) = cị 0 = 60. 

Gọi A là biến cố ” Số được chọn chia hết cho 3 ”. 

Từ 5 chữ số đã cho ta có 4 bộ gồm ba chữ số có tổng chia hết cho 3 là (1; 2; 3), (l; 2; 6), (2; 3; 4) 


70 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 












Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

và (2; 4; 6). Mỗi bộ ba chữ số này ta lập được 3! = 6 số thuộc tập hợp s . 


Suy ra số phần tử của biến cố A là n(A) = 6.4 = 24. 

1X D ( A \_ n { A ) _ 24 _ 2 
Vậy xác suat can tìm là P(A)= , 

J v ’ n( Q) 60 5 


Bài tập mẫu tham khảo 06 : Trong cụm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phải thi 4 
môn trong đó có 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 môn do thí sinh tự chọn trong số các 
môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí. Trường X có 40 học sinh đăng kí dự thi, trong đó 
10 học sinh chọn môn Vật lí và 20 học sinh chọn môn Hóa học. Lây ngẫu nhiên 3 học sinh bất kỳ của 
trường X. Tính xác suât để trong 3 học sinh đó luôn có học sinh chọn môn Vật lí và học sinh chọn 
môn Hóa học. 

y Hướng dẫn giải : Số phần tử của không gian mẫu là n(Q) = cị ữ . 


Gọi A là biên cố 

"3 học sinh được chọn luôn có học sinh chọn môn Vật lý và học sinh chọn môn Hóa học" 

SỐ phần tử của biến cố A là n(A) = CỊ 0 .Cị 0 + cf 0 .cị 0 + c\ ữ .c\ a .c\ ữ 

Vậy xác suất để xảy ra biến cố A là P(A) = ị—Ị = 

n (Q) 247 

Bài tập mẫu tham khảo 07 ; Người ta phân chia một cách ngẫu nhiên 8 bạn học sinh Kì, Thi, Trung, 
Học, Phổ, Thông, Quốc, Gia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 4 bạn, để choi trò kéo co. Tính xác xuâ't để hai 
bạn Quốc và Gia ở trong cùng một nhóm. 


__ . c 4 

y Hướng dẫn giải : Số phần tử của không gian mẫu là: n (Q) = -S- = 35 

2 

Gọi A là biên cố: "Hai bạn Quốc và Gia ỏ trong cùng một nhóm" 

SỐ kết quả thuận lợi cho biến cố A là: n(A) = cị =15 

Vậy xác suất cần tính là p( A) = ị—ị = \ . 

* v ' n{Lì) 35 7 


Bài tập mẫu tham khảo 08 : Một đội ngũ cán bộ khoa học gồm 8 nhà toán học nam, 5 nhà vật lý nữ 


71 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 














Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

và 3 nhà hóa học nữ. Chọn ra từ đó 4 người. Tính xác suât trong 4 người được chọn phải có nữ và 

có đủ ba bộ môn. 

y Hướng dẫn giải : Số phần tử của không gian mẫu là: n (n) = Cj 4 6 = 1820 


Gọi A là biên cố: "4 người được chọn phải có nữ và có đủ ha hộ môn " 

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: n(A) = cịcịcị + cịc*cị + cịcịcl = 420 + 240+120 = 780 

Vậy xác suất cần tính là P(A)= ị—ị = ^. 

J v ’ n(n) 7 

BẢI TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN XÁC SUẤT 


Câu 01 : Có 4 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Lây ngâu nhiên 2 viên. Tính xác suất để được 2 viên bi 
xanh. 


2 _ 1 3 _ 4 

A. 4 B.ị c.ị D.4 

7 7 7 7 

Câu 02 : Cho A là một biên cố liên quan phép thử T. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ? 
A. P(A) là số lớn hon 0. B. P(A) = 1-pỊa). 


c. P(A) = 0 <=> A = Q . 


D. P(A) là số nhỏ hon 1. 


Câu 03 : Có bốn tâm bìa được đánh số từ 1 đên 4. Rút ngâu nhiên ba tâm. Xác suất của biên cố 
"Tổng các số trên ba tâm bìa bằng 8" là 

A. 1. B.-. c. ị. D. -. 

4 2 4 

Câu 04 : Gieo 3 đổng xu. Tính xác suất để có ít nhất 2 đổng xu lật ngửa? 

A.ị B.ị c.ị D.Ị 

8 2 4 8 

Cau 05 : Cieo ngau nhien mọt đong tien can đoi và đong Chat bon lan. Xác suat đẽ cá bon lan gieo 


4- ẠV A' ( 1 • Ạk u ) A/ 1 \ 

đêu xuất hiện mặt sấp là: 


A. 


4 

16 




D. 


6 _ 

16' 


Câu 06 : Gieo ngẫu nhiên hai con súc sắc cân đối, đổng chất. Xác suất của biên cố "Tổng số chấm 
của hai con súc sắc bằng 6" là 


72 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 






Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


AẬ 

6 


B. 


1_ 

36 


c. 


11 

36 


D. 


36 


Câu 07: Có 12 bóng đèn, trong đó có 8 bóng tốt. Lây ngẫu nhiên 3 bóng. Tính xác suất để lây đuợc 
ít nhất 1 bóng tốt. 


A. 


28 


B. 


1 


c. 


54 


d.£ 

55 


55 55 55 

Câu 08 : Gieo một đổng tiền liên tiếp 3 lần. Gọi A là biến cố "có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp". 
Xác suất của biên cố A là 


A. P(A) = ị. 

2 


B. P(A) = ị. 
8 


c. P(A) = l . 
8 


D. P(A) = -. 

4 


Câu 09 : Cho tập M = {1; 2; 3; 4; 5; 6}. Lập các số có 2 chữ số khác nhau được lây từ tập M. Lây ngẫu 
nhiên 1 số trong các số đó. Tính xác suất lây được 1 số chia hết cho 9. 


A i 
6 


B. 


15 


c.i 

7 


D ỉ 
5 


Câu 10 : Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên nhỏ hon 30. Tính xác suất của biên cố A: "sô' được chọn 
là số nguyên tố" ? 


A. P(A) = tI B.P(A )= 10 


cp h)4 


D.P(A) = ị 


30 v 7 29 

Câu 11 : Một bình chứa 16 viên bi vói 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen, 3 viên bi đỏ. Lây ngẫu nhiên 
3 viên bi. Tính xác suât lây được 1 viên bi trắng, 1 viên bi đen, 1 viên bi đỏ. 


A. 


1 


B -77- 

16 


C 37L 

40 


D. 


143 


560 16 40 240 

Câu 12 : Trên giá sách có 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Vật lý, 2 quyển sách Hoá học. Lây ngẫu 
nhiên 3 quyển sách trên kệ sách ây. Tính xác suất để3 quyển được lây ra đều là sách Toán. 


AẬ 

7 


B T7- 

21 


_ 37 

c. 44. 

42 


D. 

42 


Câu 13 : Một tô học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suâ't sao cho 2 
người được chọn có đúng một người nữ. 


A. 


1 


B. 


7 


c. 


8 


D. Ị. 
5 


15 15 15 

Câu 14 : Gieo một con súc sắc cân đối và đổng chất hai lần. Xác suât để tổng số châm xuât hiện là 

73 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 




Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

một số chia hết cho 5 là: 

A -Ẫ- B.^. c.^. D. . 

36 36 36 36 

Câu 15 : Một hộp chứa 6 bi xanh, 7 bi đỏ. Nêu chọn ngẫu nhiên 2 bi từ hộp này. Thì xác suâ't để 

được 2 bi cùng màu là: 

A. 0,46. B. 0,51. c. 0,55. D. 0,64. 

Câu 16 : Rút ra một lá bài từ bộ bài Tú lơ khơ 52 lá. 

Xác suất để được lá Ace (A) là: 


A. 

2 

„ 1 


B. — 


13' 

13 

c. 

4 

_ 3 


D. - 


13' 

4 



Câu 17 : Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để được lá ách (A) hay lá già (K) hay lá đầm (Q) 
là: 


A. 


1 


B. ị-. 
64 


c. 


1 


D. 


2197 64 13 13 

Câu 18 : Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để được lá bổi (J) màu đỏ hay lá 5 là: 


A. Ậ-. 
13 


8 . 2 , 

26 


c .2. 

13 


D. 


1 


238 


Câu 19 : Từ các chữ số 1, 2, 4, 6, 8, 9 lây ngẫu nhiên một số. Xác suất để lây được một số nguyên tố 
là: 


A.Ỉ. 

2 


B. ị- 

3 


c. j. 

4 



Câu 20 : Gieo đổng tiền 2 lần. Xác suât để sau hai lần gieo thì mặt sấp xuât hiện ít nhât một lần. 


A.Ỉ. 

4 


B. ị. 

2 



D ỉ. 
3 


Câu 21 : Một túi chứa 2 bi trắng và 3 bi đen. Rút ra 3 bi. Xác suât để được ít nhât 1 bi trắng là: 

1 


A.I. 

5 


B. 


10 



D. ị. 
5 


Câu 22 : Có 10 hộp sữa trong đó có 3 hộp hư. Chọn ngẫu nhiên 4 hộp. xác suâ't để được nhiều nhâ't 3 
hộp hư: 


74 


Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 













Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


Câu 23 : Sắp 3 quyển sách Toán và 3 quyển sách Vật Lí lên một kệ dài. Xác suất để 2 quyển sách 
cùng một môn nằm cạnh nhau là: 





D. 


2 

5 ' 


Câu 24 : Một hộp đựng 4 bi xanh và 6 bi đỏ lần luợt rút 2 viên bi. Xác suất để rút đuợc 1 bi xanh 
và 1 bi đỏ là: 

A® B.A. cỉ. D.i. 

15 25 25 15 

Câu 25 : Một bình đựng 5 quả cầu xanh và 4 quả cầu đỏ và 3 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả 

cầu. Xác suất để đuợc 3 quả cầu khác màu là: 

3 „3 „3 „3 

A. T- B. ị. c. 4. D. -Ạ. 

5 7 11 14 


Câu 26 : Gieo đồng tiền 5 lẩn cân đối và đổng chất. Xác suất để đuợc ít nhất một đổng tiền xuất 
hiện mặt sấp là: 

A. B. c. ụ~. D. -L. 

32 32 32 32 

Câu 27: Gieo một con súc sắc. Xác suất để mặt châm chẵn xuất hiện là: 


A. 0,2. B. 0,3. c. 0,4. 

Câu 28 : Gieo hai con súc sắc. Xác suất để tông sô'châm trên hai mặt hằng 7 là: 


A i 
2 

ĐÁP ÁN 


B.v 


c i 
6 


12 

Giáo viên cẩn file word phục vụ giảng dạy 
vui lòng inbox íacebook / zalo qua sđt 0914.449.230 


D. 0,5. 


DÌ. 

3 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

B 

B 

B 

B 

c 

D 

c 

c 

B 

c 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

c 

B 

B 

D 

A 

B 

D 

B 

D 

c 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 



c 

B 

B 

A 

c 

A 

D 

c 




75 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 

















Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 

Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Bài 01 ( Thỉ Thử THPT Lê Duân - Tây Ninh - 2015) : Trong một thùng có chứa 7 đèn màu xanh khác 
nhau và 8 đèn đỏ khác nhau. Lây ngẫu nhiên 3 đèn mắc vào 3 chuôi nối tiếp nhau. Tính xác suâ't 

của biên CỐA: "mắc được đúng 2 đèn xanh". (ĐS : -72.) 

Bài 02 : Một hộp 22 chiếc thẻ và được đánh số từ 1 đến 22. Lây ngẫu nhiên ba chiếc thẻ. 

Tính xác suất các biến cố: 

a/ Các thẻ lây được có ghi số chia hết cho 4. b/ Các thẻ lây được có ghi số lớn hon 15. 

Từ một hộp chứa 6 quả cầu đỏ và 4 quả cầu xanh, lây ngẫu nhiên đổng thời 4 quả cầu. Tính xác suất 

để 4 quả cầu lấy ra cùng màu. (ĐS : ) 

Bài 03 : Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần.Tính xác suất của các biến cố: 
a/ A: " Tích số châm của hai lần gieo là một số nhỏ hon 30 " . (ĐS : Ị-ì) 

b/ B: " Tích số châm của hai lần gieo là một số lẻ " (ĐS : ) 

Bài 04 : Gieo một con súc sắc cân đối đổng chất hai lần.Tính xác suất của các biên cố: 

a/ A : " Tổng số châm của hai lần gieo là một số lớn hon 4 " (ĐS : y) 

6 

b/ B : " Tích số châm của hai lần gieo là một số chính phưong ". (ĐS : ỳ) 

6 

Bài 05 : Từ một hộp đựng 5 bi xanh, 6 bi đỏ và 4 bi vàng, người ta lây ngẩu nhiên 4 bi. Tính xác xuâl 
để: 

. . . . _ 720 . 

c/ Bốn bi được chọn có đủ cả ba màu. ( ĐS : ' _ ) 

1365 

624 

d/ Bôn bi được chọn chỉ gồm đúng hai màu. (ĐS : 221 ) 

1365 

Bài 06 : Gieo hai con súc sắc cân đối đổng chất. Tính xác suât của biên cố: 

a/ Tổng hai mặt xuất hiện bằng 7. ( ĐS : ỳ ) b/ Các mặt xuât hiện có số châm bằng nhau. ( ĐS : y) 

6 6 

Bài 07 : Một bình đựng 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ chỉ khác nhau về màu. Lây ngẫu nhiên một 

viên bi, rồi lây tiếp một viên nữa. Tính xác suất của biên cố lần thứ hai được một viên bi xanh. 

(ĐS: ị). 

8 

Bài 08 : Một bình đựng 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ chỉ khác nhau về màu. Lây ngâu nhiên 4 viên 
bi. Tính xác suất để được ít nhất 3 viên bi xanh. (ĐS : ^). 

Bài 09 : Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối đồng châ't hai lần. Tính xác suât của các biên cố 


76 


Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 





Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh (sưu tầm và biên soạn) - 0914449230 (zalo - íacebook) 
Gv. Lê Thị Phượng - 0976681372 (zalo - íacebook) 


sau: 

a/ Lần thứ nhât xuất hiện mặt 6 châm. (ĐS : —). b/ Lần thứ hai xuất hiện mặt 6 châm. (ĐS : y ). 

6 6 

c/ ít nhất một lần xuât hiện mặt 6 châm. ( ĐS : -Ị-Ậ). 

36 


d/ Không lần nào xuất hiện mặt 6 châm. (ĐS : ^7 


Giáo viên cần file word phục vụ giảng dạy 

vui lòng inbox íacebook / zalo qua sđt 0914.449.230 


77 

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa - Đồng nai qua sđt 0914.449.230 (Zalo - íacebook) 


